PHAN KẾ BÍNH 


VIỆT NAM PHONG TỤC 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 



LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Việt Nam Phong Tục đề cập đến nền văn minh 
nước nhà. Tác giả là Phan Kế Bính, người mà ta có thể 
nói là một học giả uyên bác, sông từ cuối thế kỷ thứ 19 
qua những năm đầu thế kỷ thứ 20, nhờ vậy thấy sự xáo 
trộn của đất nước, khi tiếp xúc với văn minh Phương 
Tây. Kinh tế thay đổi thì phong tục phải thay đổi. Ông 
viết nhiều bài ngắn đăng từng kỳ trên Đông Dương 
Tạp Chí, vào năm 1913 - 1914, tính đến nay đã non 80 
năm! Đức tính lớn của ông là biết nhiều nhưng viết 
ngắn gọn, không thêm thắt, cường điệu, lấy sự sống còn 
của dân tộc làm đường lối cơ bản. 

Thái độ ấy thật khách quan, khoa học. Trước khi 
muốn gìn giữ hoặc đả phá, một tìịói quen, ông cố trình 
bày cặn kẽ cho người đọc am tường, sau đó ông đưa ý 
kiến riêng, không phải là vô trách nhiệm, công kích chỉ 
vì chưa hiểu cặn kẽ sự thật. Sự góp ý của ông rất chăn 
thành, khác với phong cách ăn nói đao to búa lớn của 
kẻ chạy theo thời trang, công kích đê mà công kích, cho 
thiên hạ thấy ta là người tiến bộ. 

Qua những đoạn ngắn, súc tích, tác giả đã đề cập 
khá đầy đủ về phong tục trong gia tộc, thôn xóm, trong 
xã hội. Tệ đoan lớn nhất thời phong kiến vẫn là tục lệ 


5 



"xôi thịt", tranh giành nhau từng tấc, từng ly về thể 
diện, vì nhờ thể diện mà người ta được thêm ít nhiều 
xôi, thịt. Ngày xưa lại chuộng hình thức đạo đức giả, 
thí dụ như lúc ma chay, con cháu thi nhau khóc đê cho 
họ hàng chòm xóm nghe thấy, về thực chất là "che mắt 
thế gian". Tác giả mô tả tệ đoan đồng bóng, cầu hồn 
khá tỉ mỉ, để rồi đả phá. Đến các thầy phù thủy, tác giả 
viết: "Than ôi, đạo phù thủy cùng là đạo đồng cốt; còn 
thịnh hành ngày nào thì dân trí còn ngu xuẩn ngày 
ấy", về việc cầu cơ bút, xin xăm, tấc giả tỏ ra khách 
quan: "Cách đoán thẻ củng như cách đoán thơ tiện, lắm 
câu viển vông mà về sau cũng có khi linh nghiệm". Lại 
đề cập đến cách phát âm đê khẳng định tính thống 
nhất của dân tộc ta. Người ở Bắc, ở Nam nghe một hai 
tiếng thì có thể khó hiểu, nhưng nghe cả câu thì rõ ràng 
là dễ hiểu. 

Việt Nam Phong Tục là tư liệu cần thiết đê suy 
cổ nghiệm kim. Mong rằng khi xếp sách lại, người đọc 
sẽ thấy toát lên yêu thiên nhiên, tinh đoàn kết giữa 
người trong một nước. Muôn cho một nếp suy nghĩ trở 
thành phong tục, phải kinh qua thời gian dài. Và muốn 
đả phá một tục lệ hủ lậu, củng phải kiên trì, cương 
quyết. Vào những năm cuôĩ thế kỷ mà đọc lại những 
ghi nhận của một học giả từ hồi đầu thế kỷ thật là bô 
ích và thích thú. Quả thật Phan Kế Bính là một nho sĩ 
không chịu đứng về phía bảo thủ. 


NHÀ XUẤT BẢN 



NÓI VỀ PHONG TỤC TRONG GIA TỘC 


I. CHA MẸ VỚI CON 

Cha mẹ - Hai tiếng cha mẹ, nước ta mỗi nơi gọi cũng 
hơi khác nhau: Nơi thì gọi là Bô 'là Đẻ, nơi thì gọi là Thầy 
là u. Về đường ngược (Hưng Hóa) thì gọi mẹ là Bầm, về 
đường trong thì gọi là Bụ. Nam kỳ thì gọi cha là Tía, gọi 
mẹ là Má. ở đây bây giờ lại nhiều người cho con gọi cha 
là Ba, gọi mẹ là Mẹ. Còn các nhà hiếm hoi thì chẳng cứ 
gì, người thì cho con gọi là Chú Thím, người thì cho con 
gọi là Anh Chị, Cậu Mợ. Ngày xưa lại có tiếng gọi mẹ là 
Cái nữa, tiếng ấy thì bây giờ không đâu dùng. 

Sinh con - Đàn bà có mang ai cũng muốn sinh con 
trai mà ít người muốn sinh con gái. Hàng xóm bà con 
nghe thấy sinh con trai thì mừng. Trong khi có mang, 
váng đầu, đau mình gọi là ốm nghén ; hay thèm ăn của 
chua của chát, gọi là ăn dở. Đến lúc sinh sản, mời bà 
tắm đến đỡ, con xô ra rồi thì cắt rổn chôn nhau. Chôn 
phải sâu, nếu chôn nông thì con hay trớ; mà phải tránh 
chỗ giọt gianh kẻo về sau con chốc đầu loét mắt. 

Người mẹ thì phải kiêng khem gió máy, phải nằm 
than. Ăn cơm chỉ ăn muối trắng hấp hay là nưốc mắm 
chưng, vài ba hôm mới dám ăn đến thịt. Đầy cữ (con trai 


7 



bảy ngày, con gái chín ngày) xông muối xoa nghệ rồi 
mói ra đến ngoài. 

Nhà nghèo nuôi con lấy, nhà giàu nuôi vú cho con. 
Có người cho vú đem về nhà nuôi. Cho bú độ ba, bốn 
tháng thì cho ăn cơm và vẫn cho bú đến ba, bốn tuổi 
mới thôi. 

Con nhà nào ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, 
chín tháng biết lò cò chạy chơi, là hợp vào ca thì dễ nuôi 
mà mai sau làm nên người. 

Tục ta hỏi thăm nhau đẻ con trai hay là con gái, 
người có chữ thường nói lộng chương hay lộng ngoã 
(nghĩa là chơi ngọc hay chơi ngói). Điển ấy do ở Kinh 
Thi: Sinh con trai thì quý hóa mà cho chơi bằng hạt 
ngọc, sinh con gái thì khinh bỉ mà cho chơi bằng hòn 
ngói. Lại có người hỏi huyền hồ hay là huyền căn (nghĩa 
là treo cung hay là treo khăn mặt). Điển ấy cũng do tục 
Tàu: Đẻ con trai treo cái cung ngoài cửa, mà đẻ con gái 
thì treo cái khăn mặt. Ta dùng điển mà hỏi thăm, chó 
không có tục ấy. 

Cúng mụ - Trong sách "Bắc hộ lục" có nói rằng:. 
Tục Lĩnh Nam nhà giàu đẻ con đíỉỢc ba ngày, hoặc đầy 
tháng, thì tắm cho con, làm một bữa tiệc, gọi là đoàn du 
phạn (nghĩa là bữa cơm tròn trăn trơn tru). Sách "Vân 
đài loại ngữ' của ông Lê Quý Đôn thì nói rằng: Tục 
nước ta, đẻ con được ba ngày, làm vài mâm cỗ cúng mụ.. 
Đến hôm đầy tháng, hôm một trăm ngày, hôm đầy tuổi 
tôi, đều có làm cỗ cúng gia tiên, bày tiệc ăn mừng. Bà 
con, người quen thuộc, dùng thơ, câu đối, đồ chơi, đồ 
quần áo trẻ để mừng nhau. Mà nhất là tiệc một trăm 
ngày là tiệc đầy tuổi tôi to hơn cả. 

8 



Cứ như tục thành phô' Hà Nội bây giờ thì đẻ con ra 
đầy cữ đầy tháng, đầy tuổi tôi, mới làm cỗ cúng mụ. 
Trong lễ cúng thì dùng mười hai đôi hài, mười hai 
miếng trầu, cua, ốc, nham, bánh đúc v.v... Vì ta tin rằng 
có mười hai bà mụ nặn ra người. 

Thử con - Tàu có tục để con đầy một năm thì làm 
tiệc thử con. Hôm ấy tắm rửa cho con sạch sẽ, mặc quần 
áo mổi, con trai thì bày đồ cung tên, bút giây; con gái thì 
bày đồ kim, chỉ, dao, kéo. Lại bày những đồ chơi quý 
báu ở trước mặt đứa trẻ để nghiệm xem nó tham liêm 
ngu trí làm sao, chữ gọi là tiệc thí nhi (thử trẻ). Các nhà 
đại gia ở ta cũng theo dùng tục ấy, nhưng chỉ bày ít món 
để ấn triện, cung tên, bút mực, cày bừa, gọi là trong bôn 
món văn, vũ, canh, độc, để nghiệm đứa trẻ mai sau làm 
nghề gì mà thôi. 

Thuật kiêng giữ - Con nhà nào sinh phải giờ con 
sát, hay phải giờ kim xà thiết tỏa, sợ mai sau khó nuôi 
thì cúng đổi giờ. Nhà nào sinh con muộn mằn sỢ khó 
nuôi thì làm lễ bán cửa tĩnh hoặc cửa chùa nào cho làm 
con Thánh con Phật gọi là bán khoán. Bán cho cửa tĩnh 
thờ Đức Thánh Trần, thì đổi họ gọi là họ Trần, bán cho 
cửa nhà chùa thì đổi họ là họ Màu, đến mười hai tuổi 
mới làm lễ mà chuộc về làm con mình. 

Đưa con cho người khác bế, không được đưa qua 
cửa, sỢ mai sau nó đi ăn cắp ăn trộm. Ăm con đi đâu, 
phải bôi ít nhọ chảo trên trán, hoặc cầm con dao, cái kéo 
hay là chiếc đũa đi theo, kẻo sợ người ta quở quang. 

Con hay khóc đêm, gọi là dạ đề, thì mượn một người 
khác họ lấy cái cọc chuồng lợn ném xuống gầm giường 
thì khỏi khóc. Có người lạ vào, con khóc mãi không thôi 


9 



thì lấy một bó lửa ném vào trưốc mặt người ta thì con 
thôi khóc. 

Con ngủ lỳ không dậy, lấy vài cái tóc mai của người 
ngoài phẩy vào miệng đứa trẻ thì khỏi. 

Con hay trớ, lấy nước lòng đò cho uống thì khỏi. 

Con nấc, lấy ngọn lá trầu không dán vào chỗ trán 
cho nó. Con ngủ giật mình, luộc một cái trứng gà, con 
trai thì cắt làm bảy miếng, con gái thì cắt làm chín 
miếng, và bảy hay là chín nắm cơm, hú vía cho nó rồi 
cho nó ăn thì nó khỏi sợ. 

Con đau bụng khóc lắm, mượn người nhổ bão (nhổ 
cục tóc trên đầu) cho mẹ nó thì khỏi. 

Con lồi rốn, mượn kẻ ăn mày cầm gậy chọc vào rốn 
thì khỏi. 

Con chơi phải chỗ cỏ ngứa, nổi mần tịt cả mình mẩy 
gọi là ma tịt, thì giải một cái nón mê, tễ bẩy hoặc chín 
miếng trầu lá lốt cúng ông cầu bà Quán cho nó thì khỏi. 

Con lên đậu, ngoài cửa ngõ treo một bó vàng và 
trồng một cây lá ráy vào một cái nồi đất ỏ trưốc cửa, hoặc 
cài một cành kinh giới để giữ cho con được bình yên. 

Con hắt hơi, thì nói: "Sông lâù, trăm tuổi, già đầu, 
thượng thọ" để chúc thọ cho con. 

Con quặt quà quặt quẹo thì bế đứa con đưa qua cái 
săng người già chết thì nó được sông lâu. 

Cách đặt tên - Con mới sinh ra thì thường gọi là 
thằng đỏ con đỏ, ở nhà quê thì thường gọi là thằng cu con 
đĩ, ở về vùng Thanh Nghệ thì thường gọi là thằng cò cái 
hĩm, chớ không mấy người mới sinh ra đã đặt tên. Đặt 
tên thì nhà thường dân hay bạ tên gì đặt tên ấy, hay lấy 
vần hoặc lấy nghĩa gần nhau với tên cha mẹ mà đặt. Ví 


10 



như cha mẹ là Lần thì đặt là Thần, cha mẹ là Nhăng thì 
con đặt là Nhô', hoặc cha mẹ là Đào thì đặt con là Mận, 

cha mẹ là Sung thì con đặt là vả v.v. Kẻ hiếm hoi thì 

thường lấy tên xấu xí mà đặt cho con, như gọi là thằng 

Cún (con chó cún) thằng Đực (chó đực) v.v.Nhà có học 

thì thường kiếm những tên đẹp để đặt cho con, mà nhứt 
là hay tìm từng bộ chữ nho. Ví như người thì dùng toàn 
một bộ chữ Ngọc như anh là Hoàng thì em là Hành, là 
Cư, là Vũ; người thì dùng toàn một bộ chữ Thủy như anh 
là Giang thì em là Hoài, là Hà, là Tế v.v. 

Cho con đi học - Nhà nho gia cho con độ năm, sáu 
tuổi, nhà thường dân con độ mười một, mười hai tuổi thì 
cho con đi học. Người biết chữ thì dạy lấy, hoặc mời ông 
thầy trong làng. Lúc mới học phải biện lễ trầu, rượu 
hoặc con gà ván xôi, để ông thầy làm lễ Thánh sư, rồi 
dạy vỡ lòng cho con dăm ba chữ hoặc bẩy tám chữ, dần 
dần mói lại kén thầy mà học rộng mãi ra. Con gái thì ít 
người cho đi học, mà có cho đi học, đủ biên sổ sách và 
biết tính toán mà thôi, về phần nhà nghèo thì con lên 
bảy, tám tuổi còn phải ở nhà bồng em làm đổ cho cha 
mẹ, chín, mười tuổi đã phải tập nghề làm ăn, không 
mấy nhà cho đi học. 

Lo lắng cho con - Con độ mười bôn, mười lăm 
tuổi trở lên, cha mẹ đã đem lòng lo bể gia thất, con trai 
thì mong dựng vợ, con gái thì mong gả chồng. Xong 
việc vợ chồng thì lo đến cách lập thân cho con, ngần 
nào lo phường lo trưởng, lo nhiêu lo xã, cho con bằng 
mày bằng mặt với làng nước; ngần nào lo sinh cơ lập 
nghiệp cho con mai sau có chỗ nương nhờ. Nưổc ta lắm 
người đẻ nhiều con, thì phải lo hết con này đến con 
khác, có người lo cả đời. 


11 





Xét cái tục ta, sinh con ra ai cũng biết thương, biết 
mến, biết chăm chỉ nuôi nấng, dạy dỗ cho con nên người, 
nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, thực là hết 
lòng hết dạ. Loài người cũng nhò có tánh ấy mà bảo tồn 
được chủng loại cho mỗi ngày một sinh sôi nẩy nở thêm 
ra, thì lòng nhân từ ấy rất là hay lắm. Nhưng chỉ hiềm 
ta khi xưa chưa hiểu cách vệ sinh trong khi sinh sản, 
nào nằm than, uống nước tiểu, rất là một cách làm cho 
sinh bịnh, không trách đàn bà ta nhiều người hay sinh 
ra hậu sản mà ốm mòn. Đến lúc nuôi con, thì lại hay tin 
những điều nhảm nhí, không có bực triết học nào mà 
triết hết được những sự huyền hão ấy. Cho đi học, 
không có quy củ cách thức nào, còn phần nhiều thì học 
năm mười năm mà dốt vẫn hoàn dốt, cho nên trong 
nước một trăm người mới được một hai người biết chữ, 
cũng chỉ vì cách dạy dỗ không tiên liệu đấy thôi. 

Đến lúc con lốn thì lại lo thay cho con quá. Mà nào 
lo có ra lo, lo những ngôi thứ trong làng, lo những danh 
phận vô ích. Chớ nào có lo cho nên một bậc người gì, hay 
là thành được một nghề gì đâu. Cáỉ lo lắng ấy, hẳn sinh 
ra lưòi biếng, hay ăn chơi. Cho nên lắm người, đòi cha 
mẹ hàn gắn chắt chiu, làm nên giàu có, mà đến đồi con 
thì chỉ ăn chơi chỉ phá, chẳng bao lâu mà lại hết nhẵn 
như không. 

Cứ như Âu châu, khi sinh sản, các bà đỡ, cô đỡ 
chuyên môn đến đõ, có thuốc có thang, ăn uống sạch sẽ. 
Khi còn thơ ấu, nuôi nấng có điều có độ, từ lúc cho bú, 
lúc cho ngủ, lúc cho chơi cũng có thì giờ, thực là hợp vối 
cách vệ sinh. Khi biết học thì cho vào trường học, dạy dỗ 


12 



có thứ tự, có khuôn phép. Đến lúc khôn lớn, mặc ý cho 
mà lập thân, không cần gì phải lo lắng thay cho nữa. 
Bởi vậy con ít tật bệnh, mà nhiều người thông thái, lại 
gây cái tính tự lập cho con. 

ít lâu nay ta cũng đã nhiều người nhiễm theo thói 
Âu châu, trong cách sinh sản, nuôi nấng, cũng đã đổi bỏ 
thói cũ có lẽ về sau cũng theo nhau mà đổi được hết. 


II. ANH EM, CHỊ EM 

Nghĩa anh em - Anh em cùng cha cùng mẹ đẻ ra, 
gọi là anh em đồng bào, anh em cùng cha khác mẹ gọi là 
anh em dị bào, nhưng tổng chi gọi là anh em ruột cả, 
còn anh em cùng mẹ khác cha thì gọi là anh em đồng 
mẫu dị phụ, anh em ấy không thân thiết gì mấy, cũng 
như người ngoài mà thôi. 

Anh em cùng một mẹ đẻ sinh ra, thì cứ theo thứ tự 
đẻ trước là anh, đẻ sau là em. Nhiều mẹ đẻ ra thì con vỢ 
cả là anh, con vợ lẽ là em, không cứ gì nhiều tuổi ít tuôi. 
Cũng có nhà lấy vợ hầu trước, dù có đẻ con cũng không 
được là con cả, khi nào kén được người chính thất, đẻ 
con mới là con cả, cũng có nhà thì bất cứ vợ nào, hễ đẻ 
trước gọi là anh, đẻ sau gọi là em. 

Anh em cốt lấy tình thân ái làm đầu, lá lành đùm 
lá rách, bênh vực giúp đỡ lẫn nhau. Ta vẫn thường 
cho anh em ăn chung ở lộn vổi nhau, hòa mục với 
nhau là cách vui vẻ là nhà có phúc. Nhưng thường 
tình thì anh em phương trưởng, phận ai người nấy lo. 
Nhà phong phú thì cha mẹ lập cho con một cơ nghiệp, 


13 



nhà tầm thường thì ai phải lo thân người ấy, có tư cấp 
ít nhiều, chớ không mấy người ôm ấp đùm bọc lấy 
nhau đước mãi. 

Quyền lợi - Người anh cả có quyền hơn cả các 
ngưòi em. Cha mất rồi thì người anh là người thay mặt 
cho cha mà trông nom các em. Em còn thơ bé thì anh 
phải nuôi nấng, rồi phải lo dựng vợ, gả chồng cho em 
nữa, gọi là quyền huynh thế phụ. Gia sản cha mẹ để lại, 
cũng người anh cả được hưởng phần lợi hơn mà công 
việc trong nhà như là ma chay giỗ tết, người anh cả phải 
chịu phần nặng. 

Nhưng cũng có khi người con út được hưỏng phần 
lợi của cha mẹ để lại nhiều hơn các anh. Vì là anh trước 
đã đâu yên phận đó, còn em út ở với cha mẹ, rồi thì thừa 
hưởng cái cơ nghiệp ấy. Cho nên có câu tục ngữ rằng 
"Giàu con út, khó con út, trút sạch cửa nhà". 

Câu chuyện khuyên anh em thân nhau - Tục 
ta có một câu chuyện gọi là chuyện giết chó khuyên 
chồng: Xưa có một ngưòi chồng chơi bời thân thích vối 
một người bạn, nay chè mai chén, ngày kia thuốc 
phiện, chỉ chơi vói bạn mà không biết em là đâu. Người 
vợ khuyên can mãi chồng mà không được. Mối nghĩ ra 
một kế: một hôm người vỢ giết một con chó cạo lông chơ 
trắng trẻo, dể trong xó nhà tối. Chồng đi chơi về khuya. 
Vợ nói dối rằng: Hôm nay nhỡ đánh chết một đứa trẻ, 
để giấu trong buồng, làm thế nào bây giò? Chồng sự 
mất vía, vào xó buồng xem, quả nhiên có một đứa trẻ 
nằm đó. Chồng bảo gọi em để nhò em chôn cho. Vợ nói: 
Xưa nay chàng chơi thiết với người bạn, không tưởng 
đến chú nó, bây giò có nạn sao nó chịu giúp mình, bất 
nhược nhò người anh em còn hơn. Chồng nghe lòi, cho 


14 



mời bạn đến, nói chuyện đầu đuôi rồi nhờ bạn chôn hộ 
cho. Người bạn chôn xong, sáng mai lập tức đi báo 
quan để lấy công. Anh ta lại chỉ dẫn cho quan về tận 
nơi mà khám. Quan đào lên thì là con chó. Hỏi ra thì 
người vợ thuật chuyện mà nói cái mưu kế của mình cho 
quan nghe. Chồng từ đó chán người bạn mà thân với 
em. Câu chuyện tuy tầm thường, nhưng cũng làm được 
cái gương cho anh em. 

Chị em, chị em dâu, anh em rể - Chị em ở với 
nhau, cũng có tình thân ái như anh em, có câu rằng: 
"em ngã chị nâng, chị ngã em năng", ấy là thường tình 
của người ta. Còn về phần anh em rể, chị em dâu, thì 
không được thương nhau mấy. Trừ ra nhà có giáo dục, 
biết lấy lễ nhượng ăn ở với nhau. Còn phần nhiều là hay 
khủng khỉnh với nhau lắm. Có câu rằng: "yêu nhau chị 
em gái, khái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh 
em rể", tục ấy cũng là một tục xấu. 

Anh em, chị em ỏ trong nhà lủng củng, gọi là gia 
đình bất mục. Nhiều người vì một chút lợi gia sản của 
cha mẹ, đến nỗi xâu xé nhau đem nhau đi kiện, làm cho 
tàn gia bại sản. Thậm chí có nhà cha mẹ chết, quàn ma 
lại một chỗ để tranh hương hỏa, chò cho quan xử đoán 
xong rồi mối cất ma. Tục ây gọi là đồi phong bại tục, 
nhà nào suy đốn mối có anh em, chị em như thế. 


Anh em chị em là bát máu sẻ đôi, tình thân thiết 
hơn cả người khác. Trong cách ăn ở, phải yêu mến nhau. 
Mà muốn cho được hòa mục mãi mãi thì lại cốt lấy chữ 


15 



nhẫn làm đầu, nghĩa là nhường nhịn nhau, dẫu có kẻ 
ngang trái, cũng nhịn đi, rồi sẽ lấy lời khôn lẽ phải mà 
khuyên bảo nhau thì không bao giờ đến nỗi khích bác 
nhau, mặt lăng mày vực vối nhau, mà trong nhà vẫn 
được vui vẻ, cha mẹ cũng được thỏa lòng. 

Nhưng cũng chớ nên mong nhờ lẫn nhau, mong nhờ 
nhau là một thói ỷ lại, không biết quý sự tự lập, thì là 
làm cho hư mất nết người. Đã đành anh em nghĩa nên 
cứu giúp nhau, nhưng cũng phải nghĩ kế tự lập mối 
được. Chớ cứ ăn không ngồi rồi rượu chè cò bạc để chắc 
trông cậy về anh em chị em thì là một tính cách rất đê 
tiện, làm hại lây cho người có chí mà thôi. 


III. THÂN THUỘC 

Danh hiệu - Trên cha mẹ thì có ông bà, gọi là tổ 
phụ mẫu; trên ông bà là cụ, gọi là tằng tổ phụ mẫu; trên 
cụ là kị, gọi là cao tổ phụ mẫu; còn nữa thì gọi chung là 
cao cao tổ, mãi đến thủy tổ là cùng. 

Dưới mình là con, dưới con la cháu, dưới cháu là 
chắt gọi là tằng tôn, dưới chắt là chút, gọi là huyền tôn. 
Còn ở dưới nữa, tổng chi gọi là viễn tôn. Tự cao tổ cho 
đến viễn tôn gọi là cửu tộc. Trong cửu tộc chia ra năm 
bậc để trở, gọi là ngũ phục. Ngũ phục là: 

1- Trở ba năm, gọi là đại tang, 

2- Trở một năm, gọi là cơ niên, 

3- Trở chín tháng, gọi là đại công, 

4- Trỏ năm tháng, gọi là tiểu công, 



5- Trở ba tháng, gọi là ti ma. 

Trong ngũ phục tùy theo tình thân sơ bên nội, bên 
ngoại mà gia giảm (kể rõ trong các sách gia lễ). 

Anh em trai với cha gọi là bác là chú, chữ gọi là bá 
phụ thúc phụ. Chị em gái với cha gọi là cô, chữ gọi là cô 
mẫu. Anh em với mẹ gọi là cậu (cữu). Chị em gái với mẹ 
gọi là dì (di). Anh em con chú, con bác, gọi là tùng 
huynh đệ. Anh em con cô, con cậu hay là đôi con dì, tổng 
chi gọi là biểu huynh đệ. 

Anh em thúc bá về đàng cha là họ nội. Anh em di 
cửu về đàng mẹ là họ ngoại. 

Tiếng gọi ông bà... ở về Nam Kỳ có tiếng gọi thế cho 
khi vắng mặt. Như ông gọi ổng, bà gọi bả, cậu gọi là cẩu, 
mợ gọi là mở, thầy gọi là thay, cô gọi là cổ, anh gọi là 
ảnh, chị gọi là chỉ. Tiếng ấy có lẽ tiện hơn là gọi ông ấy, 
bà ấy... Nhưng là tiếng gọi tình sơ, chớ không phải tiếng 
gọi quý trọng. 

Luân thường - Trong cùng một họ nội không được 
phép lấy nhau. Nếu lấy nhau là loạn luân, luật có phép 
cấm, mà tục cũng chê cười. Phép này từ ông Châu Công 
đời nhà Chu (bên Tàu đặt ra mà tuân giữ rất nghiêm 
cẩn). Duy về đời nhà Trần thì trong tôn thất thường có 
lấy nhau, không biết khi đó nước ta có luật cấm chưa, 
hay là vì cớ gì, nhưng tiên nho vẫn chê về điều ấy. 

Họ ngoại thì con cô con cậu hay là đôi con dì cũng 
không được phép lấy nhau. Có câu nói rằng: "Cháu cậu 
mà lấy chấu cô, thóc lúa đầy bồ giống má nhà ta". 

Một người có thể lấy được hai chị em một nhà hay là 
hai cô cháu một nhà. Tục này khác với tục Âu châu đã 
lấy một ngưòi thì không được phép lấy chị em cô cháu 


17 




người ấy nữa. Nếu lấy nhau là loạn luân, coi như lấy 
ngưòi cùng họ của ta. 

Tình thân sơ - Trong tình thân sơ dưổi bậc cha thì 
là chú, dưới bậc mẹ thì là dì. Có câu rằng: " sảy cha còn 
chú, sảy mẹ bú dì". Thường ở khắt khe với nhau là mẹ 
chồng với nàng dâu và dì ghẻ với con chồng. Cho nên có 
câu khuyên nàng dâu rằng: "mẹ chồng già thì mẹ chồng 
chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa " và có câu rằng:: 
"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương 
con chồng". 


Trong thân thuộc là một gia tộc. Góp nhiều gia tộc 
này gia tộc khác mới thành ra nước, thành xã hội. Vậy 
thì hợp lại mà nói thì là một nước, phân ra mà nói thì là 
từng gia tộc một. Gia tộc tức là một đoàn thể nhỏ ỏ 
trong đoàn thể lốn vậy. Người ta đối với xã hội có cái 
nghĩa vụ chung, thì đối với gia tộc cũng phải có cái 
nghĩa vụ riêng. Nghĩa vụ riêng' là gì? Là cách cự xử 
trong gia đình. Ớ trên kính dưới nhường, ở cho trong ấm 
ngoài êm là đủ. Nghĩa là trong họ hàng chỉ côi lấy hòa 
mục làm đầu mà thôi. 

Cách dựng gia tộc của ta cũng là một phong tục 
hay. Vì có nghĩa gia tộc thì người ta mới biết quí trọng 
cái thân mình để phụng sự tổ tông và khiến cho người 
ta phải lo lắng để di truyền cho con cháu. Ai cũng mong 
cho con cháu khá thì ai cũng phải làm trọn cái nghĩa vụ 
của mình, đem mồ hôi nước mắt ra mà gây dựng cho kẻ 


18 



mai sau; rồi thành ra mở núi phá rừng, sinh công 
nghiệp cũng bởi đó mà ra cả. 

Vậy thì do một đoàn thể nhỏ mà gây ra một đoàn 
thể lớn, do một gia tộc bé mà thành ra một dân tộc to, 
thực là một cái gốc của xã hội. 

Nhưng có một điều là ta thường cho gia đình được 
quây quần vối nhau là quí thì nghĩa khí hẹp. Người ta 
phải trọng sự lập thân, dẫu kẻ Nam người Bắc cũng 
không có hề gì. Nếu quanh năm khư khư bó chân trong 
nhà, động đi đâu thì sợ xa cha mẹ, xa cửa xa nhà, xa 
anh xa em, xa vợ xa con thì sao cho mở mang được tai 
mắt mà thêm khôn ngoan ra được. Ta cũng vì tục ấy mà 
nhiều người kiến thức hẹp hòi, không bằng được người 
các nước vậy. 

Thòi này càng đi được nhiều nơi xa thì càng trải 
biết, càng khôn ngoan. Có khôn ngoan thì mới đứng 
được với đời. Vậy thì giá có thể đi đâu được cũng nên đi, 
chố không nên quản xa xôi gì hết. 


IV. PHỤNG Sự TỔ TÔNG 

Nhà thờ - Bao nhiêu con cháu dòng dõi trong một 
họ lập chung một nhà thờ Thủy Tổ, gọi là mỗ tộc (Trần 

tộc, Nguyễn tộc v.v.) từ đường. Nhà thò ấy chỉ thờ 

riêng một Thủy Tổ, và khi tế tự thì lấy các tổ tông biệt 
chi, biệt phái mà phôi hưởng. Có họ không có nhà thò 
thì xây một cái bàn lộ thiên, dựng bia đá ghi tên thụy 
hiệu các tổ tiên để khi tế tự thì ra tại đó mà tế. Có họ 
thì làm nhà thờ để cho chi trưởng nam đời đời giữ 


19 





hương hỏa, chi trưởng tuyệt thì mối truyền sang chi 
thứ. Có họ thì con cháu luân lưu thò tổ ở nhà riêng của 
mình. 

Những họ về chi khác, cũng có nhà thờ tổ tông trong 
bản chi, gọi là bản chi từ đường. 

Nhà phú quý có gia từ, phụng thờ cao, tằng, tổ, 
khảo tại chính bàn giữa, còn đôi bên bàn cạnh nhà thì 
thờ Thổ công, Táo quân, Nghệ sư, nhà thì thò Bà Cô, 
Ông Mãnh v.v. 

Nhà thường dân không có nhà thò riêng thì thò tại 
nhà mình ở. Dẫu nghèo cũng có một bàn thò. 

Đồ thờ - Nhà thò Thủy Tổ có riêng một thần chủ, 
để thò mãi mãi, không bao giò thay đổi, gọi là "bách thế 
đất diêu chi chủ". Còn về gia từ, nhà phú quý có đủ thần 
chủ bốn đòi, đê thò cao, tằng, tổ, khảo. Thần chủ làm 
bằng gỗ táo, lấy nghĩa rằng gỗ táo sông lâu được nghìn 
năm. Dài độ một thước, ở giữa đề tên, họ, chức tước và 
hai bên thì đề ngày tháng sinh tử của tổ tiên, có hộp 
vuông che kín và để trong lòng khám, khi nào cúng tế 
mối mở ra. Hễ đến năm đời thì lại đem thần chủ cao tô 
đi mà nhắc lần tằng, tổ, khảo lên 'bực trên, rồi đem ông 
mới mất mà thế vào thần chủ ông khảo gọi là "ngũ đại 
mai thần chủ". Nhà thường dân cũng có nhà dùng thần 
chủ, cũng có nhà chỉ dùng một bộ ỷ để thò. Đồ thò 
phụng thì đại khái nhà nào cũng có một bộ đèn nến, lư 
hương, bình hoa, mâm quỳ, mâm bồng, cỗ đài rượu, hộp 
giầu, đài nước v.v... Người thì dùng đồ đồng đồ thiếc, 
người thì dùng đồ sơn son thếp vàng thếp bạc. Nhà nào 
giàu có treo hoành biển khắc ba, bôn chữ đại tự và treo 
kèm đối liễn đôi bên bàn thà, hoặc khảm trai, hoặc sơn 


20 




thếp. Nhà không có cũng treo hoành biển và đối liễn 
dán giấy. Đại ý trong chữ thì chỉ là ghi tụng công đức 
của tể tông. 

Đồ thờ phụng, càng nhà giàu thì càng trang hoàng 
nhiều đồ quý, mà nghèo đến đâu cũng có được một vài 
cây đèn nến sơn son và một cái bình hương. 

Ta coi đồ thò tự là đồ rất kính trọng, không ai dám 
đem cầm đem bán bao giò. Nếu nhà nào nghèo quá phải 
cầm bán thì ai cũng chê cười. 

Gia phả - Nhà thờ nào cũng có cuốn sổ ghi chép 
theo thứ trước sau và họ tên chức tước ngày tháng sinh 
tử của tổ tông và người trong nhà, gọi là gia phả. Gia 
phả thường dùng bằng giấy sắc, viết tinh tả, nghĩa là 
lấy lòng kính trọng mà thờ tô tiên vậy. 

Nhà đại gia thì gia phả ghi chép cả công nghiệp sự 
trạng của tổ tông, mả táng tại đâu cũng có ghi vào 
quyển gia phả, tức như một quyển sử ký trong nhà. 

Gia phả để tại nhà thờ, cũng có nhà in ra phát cho 
mỗi chi một bản để cho con cháu được biết sự tích của tổ 
tông. 

Ruộng kỵ - Một họ hoặc một chi, đã có nhà thò thì 
có ruộng kỵ, Ruộng kỵ ấy là hương hỏa của tổ tông để 
lại hay là trong họ chung nhau mà tậu, hay là của người 
trong họ cúng để lấy hoa lợi mà chi về việc tế tự. Có họ, 
ngưòi con gái đi lấy chồng, không có con, cúng tiền cúng 
ruộng về họ để mai hậu họ nhận lấy ruộng ấy làm ruộng 
kỵ, rồi cũng phải thò phụng người ấy vào trong nhà thò. 
Họ nào không có ruộng kỵ thì mỗi kỳ cúng tế, phải đóng 
tiền góp gạo với nhau. 

Tế Thủy TỔ - Mỗi năm vể ngày húy nhật ông Thủy 


21 




Tổ, cả họ họp mặt tại nhà thò, dùng lễ tam sinh, hoặc 
tùy họ to họ nhỏ mà dùng bò hoặc lợn để tế tổ. Tế xong 
làm cỗ bàn ăn uống vui vẻ với nhau. Một tiết thanh 
minh thì cả họ rủ nhau đi đắp mả tổ, nhiều họ đắp mả 
to gần bằng núi. Có họ đắp xong thì tế ngay tại mả tổ, 
có họ thì đem về nhà. 

Các tuần các tiết cũng có cúng, nhưng chỉ nhà 
trưởng nam cúng mà thôi. Đến tháng chạp lại có một 
tuần hợp tế các Tổ tông trong họ, thì họ lại họp đông 
như khi giỗ Tổ. 

Trong ba ngày Tết Nguyên Đán, con cháu trong Họ 
đem trầu cau đến nhà thờ lễ Tổ, chó không có ăn uống 
gì cả. 

Cúng vái gia tiên - Mỗi tuần tiết, hoặc ngày kỵ, 
hoặc mùa có của mới, gạo mới, hoặc khi có việc hiếu hỉ, 
việc to việc nhỏ, nhà kiệm nhà phong, hoặc dùng bò lợn 
dê gà hoặc làm một vài mâm cỗ, hoặc dùng đồ hoa quả 
bánh trái, hoặc thủ lợn mâm xôi, hoặc bát cơm cái 
trứng, con cá bát canh, tùy thế nào cho tiện thì thôi. 
Nhưng thế nào cũng phải có cơi trầu, bát nước trong, 
một hồ rượu mới là thành lễ. Đốt đèn đốt hương tùy việc 
mà khấn vái gia tiên. 

Đồ cúng cấp chưa cúng thì dẫu lưng cơm thừa, bát 
canh dở cũng không ai dám ăn trưóc, ấy cũng là một 
lòng rất thành kính vậy. 


Xét cái tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành 
kính, ấy cũng là một lòng bất vong bản, cũng là một việc 


22 



nghĩa vụ của người. Nhưng cũng nên biết rằng sự cúng 
cấp là để tỏ cái lòng thành kính, chứ không phải để mà 
phụng dưỡng tổ tiên, thì dùng cách nào cho ngụ được cái 
lòng ấy cũng đủ. 

Cúng cấp tuy không tốn kém là bao nhiêu, nhưng 
nhiều nhà vì cớ nay giỗ mai tết mãi mà sinh ra khôn 
khó; hoặc là vì cúng cấp ăn uống mà anh em thường hay 
khích bác nhau, nào là trách người này một nén hương 
chẳng mất, nào là chê trưởng nam kiệt, nào là phàn 
nàn: bao nhiêu nước xáo đô đầu trưởng nam, thì ra kính 
lại chẳng bõ phiền. 

Giả thử dùng cách nào thanh lịch mà đỡ phiền phí 
thì có lẽ tiện hơn. 


V. ĐẠO LÀM CON 

Hiếu thảo - Ta đọc sách Thánh hiển, lấy sự hiếu 
với cha mẹ là mối luân thường rất lổn, làm đầu trăm nết 
hay của người. Mà nhất là ta hay lấy chuyện Nhị thập 
tứ hiếu làm phương châm cho đạo lấm con. 

Hiếu là biết kính trọng thương mến cha mẹ, biết 
vâng lòi cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ. 

Tục thường cho khi cha mẹ còn không nên đi xa, sợ 
không được thừa hoan ở dưới gối cha mẹ. Cho nên nhiều 
người phải bổ đi làm quan xa, hoặc phải đi làm ăn xa 
xôi thì thường hay từ rằng ở nhà còn chút cha già hay là 
mẹ già. 

Cách phụng dưỡng - Nhà nào cha mẹ mạnh 
khỏe giàu có thì thường ở riêng một mình. Người nào 


23 



già yếu hoặc không có thì mới ở với con. Con có thì của 
ngon vật lạ cơm dưng nước tiến, nhà nghèo cũng biết 
lưng cơm lành bát canh ngon để phụng dưỡng cha mẹ. 
Cũng nhiều ngưòi ăn riêng ở riêng, cứ tháng đưa tiền 
cung dưỡng. Hoặc ở xa xôi cách biệt đôi khi gởi đồng 
quà tấm bánh về dâng cha mẹ. Nhưng cũng lắm kẻ 
chỉ biết vợ con, không biết cha mẹ là đâu, cho nên có 
câu rằng: Lúc sống thi chang cho ăn, đê đến khi chết 
làm văn tế ruồi. 

Kiêng tên - Tục ta coi tên cha mẹ rất kính trọng, 
hễ đọc đến thì phải kiêng. Ví như tên Kèo thì đọc 
chạnh là Cừu, tên Cột thì đọc chạnh ra là Kẹt v.v... 
Nhiều người tên cha mẹ mình lại muốn cho người ta 
phải kiêng nữa, cho nên có chữ "nhập gia vấn húy" 
(vào đến nhà phải hỏi tên húy để mà kiêng). Lại nhiều 
người ai mừng hoặc phúng câu đôi nhà mình, có chữ gì 
phạm đến tên thì giận mà xé câu đôì đi hoặc bắt người 
ta phải đổi. Cho nên người cẩn thận có mừng ai phúng 
ai bằng câu đổi, thưòng phải hỏi trước chủ nhà để có 
chữ gì phạm húy thì đổi đi mói dám viết vào vải mà 
đem đến... , 


Nếu hiếu vẫn là nết đầu trong luân lý của người ta, 
nếu cha mẹ là người rất thân mà cư xử đã chẳng ra gì, 
thì ra đến xã hội còn tử tế vói ai được nữa. 

Tuy vậy, hiếu với cha mẹ chỉ cốt giữ được lòng kính 
mến là đủ, tưỏng không cần phải giữ lễ phép tỉ mỉ nhỏ 
nhặt từng tí làm gì. Quý hồ phụng dưỡng đâu có đấy, 


24 



đừng để cho cha mẹ phiền lòng. Mình mong cho cha mẹ 
vẻ vang thì mình lại càng phải nghĩ cách mà lập thân 
mình. Hoặc học được một khoa gì, hoặc làm được một sự 
nghiệp gì, để có ích lợi cho xã hội tức là làm thỏa lòng 
cha mẹ và đừng để tiếng xấu với xã hội, mói là làm cho 
cha mẹ được vẻ vang. 

Còn cách kiêng tên, tuy là một lòng kính trọng, 
nhưng mà khí hẹp hòi. Tên là một tiếng chỉ riêng 
người ấy đôi với ngưòi khác, dẫu không kiêng cũng 
chẳng sao. Mà có quen theo thói tục, thì tên nhà 
mình, mình kiêng, hà tất phải ép người ta kiêng thay 
cho nhà mình. 

Vả lại mỗi người một kiêng, mỗi chữ một đọc chạnh 
thì thành ra chữ này đọc ra chữ nọ, chữ khác đọc ra chữ 
kia, lâu dần có lẽ sai hết tiếng, cách ngôn ngữ không 
biết thế nào cho nhứt định được. 

Tôi thây có người cữ kiêng quá, nghe ai nói chạm 
đến tên cha mẹ mình thì không bằng lòng. Hoặc nói 
chuyện với ai, một câu đọc chạnh đến hai ba tiếng làm 
cho người ta chẳng hiểu nghĩa lý gì, ngộ quá! Nực cười 
quá! I 


VI. THƯỢNG THỌ 

Nhà nào có cha mẹ già đến bảy tám mươi tuổi, mà 
nhà phong phú, đông con cái, thì làm lễ mừng thọ cha 
mẹ, gọi là lễ thượng thọ. 

Hôm ăn mừng, trước hết làm lễ gà xôi, hoặc tam 
sinh, hoặc lợn bò, đem ra đình lễ thánh, gọị là bái tạ 


25 



thần hưu, nghĩa là tạ ơn thánh thần đã phù hộ cho cha 
mẹ được sống lâu. 

Đến lúc lễ, cha hoặc mẹ ăn mặc lịch sự ngồi ghế đặt 
chính gian giữa cho con cái tế tự lễ bái. Con cháu mỗi 
người dâng chén rượu mừng thọ, hoặc là dâng quả đào, 
gọi là bàn đào chúc thọ, lấy điển bà Tây Vương Mẫu 
ngày xưa hiến vua Hán Vũ Đế mây quả đào tiên, nói 
rằng ăn quả đào ấy thì được tràng thọ. 

Con cháu lễ bái xong, ăn mừng ăn rỡ, mời làng nước 
khách khứa, có nhà ăn hai ba ngày, có nhà ăn đến năm 
bảy ngày. 

Khách khứa đem đồ lễ vật đến mừng, cũng như mọi 
việc ăn mừng khác. 


VII. SINH NHỰT 

Tục ta không mấy người ăn mừng sinh nhựt, nhưng 
nhà đại gia cũng có ăn mừng. 

Ngày sinh nhựt, con cái làm lễ ( tế cha mẹ, rồi làm cỗ 
làm bàn, khoản đãi khách khứa như tệ mừng thọ. 


Mừng thọ và mừng sinh nhật của cha mẹ cũng là 
một tiệc để tỏ cái lòng yêu kính cha mẹ rất hay, người 
không có thì chẳng kể gì, nhưng giàu có thì nên lắm, có 
lẽ hơn là làm giỗ ngày húy nhật. Ta không mấy nhà 
theo lễ ấy mà chỉ phù hoa sau khi cha mẹ đã mất rồi, 
thực là một việc sai lầm. 


26 



VIII. THÂN HOÀNG 

Người nào làm quan từ tam, tứ phẩm trở lên thì 
nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ, ông bà, cụ kị, 
tùy theo phẩm tước của mình: như nhứt phẩm thì được 
phong tặng tam đại, nhị phẩm thì được phong tặng nhị 
đại, tam tứ phẩm được phong tặng nhứt đại. 

Sắc của vua ban, đại đê kể công trạng chức tước của 
người làm quan, rồi suy ân ra mà truy phong đến tiền 
đại. Phong về làng nào, dân làng ấy phải rước sắc về 
nhà chủ, rồi nhà chủ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ 
cáo gia miếu. 

Trước hết sao bản sắc của vua ra một tò giấy vàng, 
cũng y như bản sắc chính. Hai bản ấy đựng vào một cái 
mâm, đặt trên hương án. Trên bàn thờ bày đủ đồ tế tự, 
người chủ đốt hương vào lễ, rồi tuyên đọc một bài văn kể 
duyên do tô khảo được phong tặng, và được phong chức 
gì. Đoạn rồi tuyên đọc đến bản sắc. Xong thì đôb bản sao 
mà để bản nguyên lại thò, cho nên gọi là Thần hoàng 
(đốt tò sắc vàng). 

Tế lễ xong thì khoản đãi khách khứa, cũng như các 
việc ăn mừng. 

Xét cái điểm phong tặng này, chủ ý triều đình cốt 
để khuyên người làm con có tài có đức thì tổ tiên cũng 
được gội nhuần mưa móc triều đình. Vậy thì mình hay 
bao nhiêu, cha ông mình lại được vinh hiển bấy nhiêu, 
mà nhố đến công đức cha ông thì lại nên nhớ đến ơn 
vua, ơn nước càng nên hết lòng mà báo đáp ơn sâu. 

Điển này vừa bồi thực được nhân tài, mà lại, duy trì 
được nhân tâm, thực là một điển rất trọng, tục ăn mừng 
phải lắm. 


27 



IX. TANG MA 


Khi mới mất - Nhà nào có ông già bà cả gần mất, 
con cái vực đến chỗ chính tẩm, hỏi han xem người giối 
giăng những gì, rồi đặt tên hiệu cho người biết, dùng 
nước trầm hương lau sạch sẽ, thay đổi quần áo tươm 
tất. Khi tắt hơi rồi, lấy chiếc đũa, để ngang hàm, bỏ một 
vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng. Nhà phú quý thì 
dùng ba miếng vàng sông, chín hạt châu trai, gọi là 
ngậm hàm. 

Đoạn giải chiếu xuống đất, đưa người xuông một 
lát (lấy nghĩa người ta bởi đất sinh ra thì khi chết lại 
về đất), rồi lại đem lên giường. Người con cầm cái áo 
của người mất mới thay, trèo lên mái nhà hú vía ba 
tiếng, có ý còn mong cho người sống lại, rồi lấy áo ấy 
phủ lên thây. 

Khâm liệm nhập quan - Nhà giàu dùng vóc nhiễu 
tơ lụa, nhà thường dùng vải trắng, may làm đại liệm, 
tiểu liệm, (đại liệm một mảnh dọc, năm mảnh ngang, 
tiều liệm một mảnh dọc ba mảnh ngang) để khâm liệm, 
rồi thì nhập quan (bỏ vào săng) 

Tục ta phần nhiều người tin theo thầy phù thủy, 
trong quan tài thường có mảnh ván đục sao Bắc đẩu 
thất tinh. Trưốc khi nhập quan phải chọn giờ tránh 
tuối rồi dùng bùa nọ, bùa kia, dán ỏ trong, ngoài quan 
tài. Có người cho là chết phải giờ xấu thì lại bỏ cỗ bài 
tổ tôm, hoặc quyển lịch Tàu, hoặc quyển lịch ta (nhứt 
là quyển lịch có dấu bộ đóng thì càng hay), hoặc tàu lá 
gồi, để trấn áp ma quỷ. Đâu đấy sơn gắn quan tài cho 
kỹ càng, đặt chính gian giữa, hoặc nhà còn ngưòi tôn 


28 



hơn thì đặt gian cạnh. Nhà nào muôn để lâu một vài 
tháng thì quan lại để trong nhà, hoặc đem ra vườn mà 
phủ cát lên. 

Mấy hôm mới nhập quan, con cháu còn được phép 
cưới, gọi là cưới chạy tang. 

Thành phục - Được vài ba hôm, công việc lo liệu 
đâu đấy thì làm lễ thành phục. Trước bàn thò bày linh 
sàng linh tọa, đặt hồn hạch (hồn bạch là lấy lụa đắp 
vào khi ngưòi gần mất, rồi kết lại cỏ đầu, có tay, có 
chân như hình người). 0 ngoài thì bày hương án bàn 
độc và đồ cúng cấp. Con cháu mặc đồ tang phục, xõa 
tóc, theo thứ tự đứng sắp hàng ra sân mà khóc lóc. Nhà 
phú quý có tế, nhà thường dân hay mượn thầy phù 
thủy cúng đỡ cho. 

Tang phục - Con trai, con gái, con dâu, đội khăn 
sô, mũ chuôi, mặc áo sô, ngoài quàng sợi chuối, thắt 
lưng dây bằng chạc. Cháu nội thì đội mũ mấn, khăn 
trắng, mặc áo thụng trắng, thân thuộc cũng mặc đồ 
trắng cả. 

Chiêu tịch diện - Tế thành phục rồi thì mỗi ngày 
buổi sớm buổi chiểu cúng cơm, gọí là chiêu tịch diện. Lễ 
chiêu tịch diện như thờ khi người còn sông. Buổi sáng 
con cháu bưng chậu nước, khăn mặt, cau trầu vào chỗ 
giường nằm, khóc ba tiếng rồi rước hồn bạch ra chỗ linh 
tọa, mới dưng cúng. Buổi tối dưng cúng xong, lại rước 
vào chỗ linh sàng, buông màn đắp chăn rồi mối ra. 

Lễ ấy, nhà đại gia mới dùng, nhà thường thì chỉ 
cúng ở chỗ linh tọa mà thôi. 

Thổi kèn giải - Trong những đêm ma còn quàn ở 
trong nhà, có nhà mỗi tối mồi phưòng bát ầm gảy đàn 


29 



thổi sáo và có phường tang nhạc thổi kèn, đánh trống. 
Con cháu, mỗi người thổi một câu khóc ông bà cha mẹ, 
rồi thưởng tiền cho bọn ấy. Nhà nào không có kèn giải 
thì không vui. 

Chuyển cữu - Trưổc hôm cất ma, hoặc ban đêm, 
hoặc buổi sớm, làm lễ chuyển cữu, nghĩa là xoay quan 
tài. Nguyên lễ có rưóc quan tài sang chầu tổ miếu, 
nhưng nhà chật hẹp không mấy người rước quan tài, chỉ 
có rước hồn bạch, nhà đại gia thì phong áo mũ đại trào 
rước sang mà thôi. Còn những nhà không có nhà thò tổ 
riêng thì chỉ xoay quan tài đi một vòng rồi lại đặt ỏ đấy. 

Phát dẫn - Hôm cất ma gọi là ngày phát dẫn. Hôm 
ấy con cháu anh em và người quen biết đều đi đưa cả. 

Cha mất thì con trai chống gậy tre, mẹ mất thì 
chông gậy vông. Con trai nào mất trước rồi thì con trai 
người ấy phải chống thay cho cha, hoặc con nào đi vắng 
thì treo cái gậy ấy ở đầu đòn đại dư. Nếu không có con 
trai thì ai vào ăn thừa tự phải chống gậy. Con gái con 
dâu thì lăn đường cho cha mẹ mới là con có hiếu. 

Người thân thích một vài người đi kèm chỗ linh cữu 
gọi là đi hộ tang. , 

Còn người đi đưa hết thảy gọi là tông tang. 

Nghi trượng đi đường - Trước hết có hai thần 
phương tướng làm bằng giấy, bốn mắt, hình dung dữ 
tợn, cầm đồ qua mâu đi dẫn đạo. 

Thế đến thể kỳ, có hai người khiêng một bức hoành 
vải trắng đề bôn chữ (ví dụ cha mất thì đề Hổ sơn vân 

ám, mẹ mất thì để Dĩ lĩnh vận mê v.v.) Đôi bên treo 

đèn lồng chức tước húy hiệu của người mất. 

Thứ đến minh tinh. Minh tinh làm bằng lụa hoặc 


30 




bằng vóc nhiễu đỏ, dài độ 7, 8 thước, lấy phấn trắng đề 
chức tước họ tên thụy hiệu người đã mất treo vào một 
cành tre, hoặc làm như hình cái trụ, để vào toàn độ cho 
người khiêng. Đe lòng minh tinh thường tình theo bốn 
chữ "quỷ, khốc, linh, thính", viết dài ngắn thế nào mặc 
lòng, như chữ cuối cùng, không được chạm vào chữ quỷ, 
chữ khóc, e chạm phải hai chữ đó thì độc chang. 

Kế đến hương án, bầy giá hương, độc bình, đồ tam 
sự (hai cây nến và một cái lư hương), mâm ngũ quả. 

Kế đến thực án bày tam sinh hoặc lợn quay, bánh 
trái. Rồi đến linh xa rưổc hồn bạch, có phường tài tử bát 
âm dàn mặt và có đủ đồ minh khí, nào đèn giây, nào 
biển đàn triệu: đàn ông đề hai chữ trung tín, đàn bà đề 
hai chữ trinh tiết. Nào trướng, nào câu đôì liễn của con 
cháu và của người phúng viếng 

Kế nữa thì cò công bô', đèn chữ á, nhà đại gia dùng 
đủ đồ nghi trướng sứ thần, có kiệu phong áo mũ đại 
trào, có cò có tán, đồ lộ bộ, nến sắp hai dãy, có chiêng có 
trôhg, có võng có lọng, có trông cà rồng. Nhà thường thì 
chỉ có phường kèn trôhg thổi khúc nam thương mà thôi. 

Sau cùng thì là đại dư rước linh cữu, trên linh cữu 
che cái nhà táng giấy. Nhà phú quý làm nhà táng rất 
hoa mỹ, có cái tôn đêh ba bôn chục bạc, có trông tiêu cổ 
hoặc lịnh dẫn linh cữu đi. 

Con cháu tôhg táng đi theo linh cữu, có bạch mạc 
(ta thường gọi là phương du) để che cho khỏi mưa nắng. 

Ớ về các vùng nhà quê, thì chỉ dùng mây thứ đồ 
minh tinh nhà táng, võng chủ, đèn biển sơ sài mà thôi, 
không mấy nhà trang hoàng như cách phô' xá, nhưng lại 
có các vãi cầm phướn đi dưỡng dực đôi bên, tụng kinh 


31 



niệm Phật, gọi là đi hộ phúc, có nhà sư ngồi xe bận áo cà 
sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh, để cầu nguyện cho linh 
hồn được về Tây phương cực lạc thế giới, các người qui 
Phật mà mất, thì các vãi lại đội cầu bát nhã để làm 
đường cho vong hồn đi sang Tây phương. 

Trong khi đi đường có rắc vàng thỏi vàng giấy, là 
tục cho rằng có quỷ phụ vào quan tài, phải rắc vàng đe 
tống quỷ kẻo quan tài nặng khó đi. 

Nhà trạm - Khi đi đường, nhà phú quý có trạm 
trung đồ để đình cữu mà diện tế. Nhà trạm lợp tạm 
bằng lá hoặc bằng cót, căng vải kết hoa treo đèn treo 
liễn, bài trí lịch sự. Đến chỗ huyệt lại có một trạm tế hạ 
huyệt. Lúc tế trạm, tục thường kén mời người nào có 
chức tước danh giá đề chủ và mượn một người nữa 
phủng chủ. Lúc tế thì người phủng thần chủ phủng ra 
đặt lên trên án, người đề chủ cầm bút chấm một nét 
trên đầu chữ chủ và sổ một nét. Để xong thì nhà chủ 
phải hậu tạ lễ vật cho người đề chủ có khi bao nhiêu đồ 
tế tự trong rạp phải biếu cả. 

Hạ huyệt - Lúc hạ huyệt có tê thổ thần ở nơi đó. Có 
ông thầy địa lý phân kim gióng hướng, đợi đến giờ tốt 
(giờ hoàng đạo) thì hạ huyệt. 0 nhà quê thì các vãi chờ 
khi lấp đất xong, mỗi người cầm một nắm hương tụng 
kinh, niệm Phật đi chung quanh mộ, rồi mỗi người cầm 
một hòn đất ném vào mộ, gọi là dong nhan. 

Huyệt thường nhờ thầy địa lý tìm đất trước, nhà đại 
gia thì làm sẵn sinh phần. 

Khóe lạy - Từ lúc ma còn để trong nhà thì con cháu 
và khách khứa phúng viếng chỉ lạy hai lạy, nghĩa là còn 
coi như người còn sông. Đến lúc hạ huyệt rồi thì mới lạy 


32 



bôn lạy, nghĩa là đến đó thì mới lấy đạo thờ người chết 
mà thờ. 

Trong lúc đưa ma, con cái lúc nào cũng phải khóc. 
Khi có khách vào phúng viếng, thưòng có ô hô ba tiếng 
(hoặc tình không thân thì lễ không), con trai con rể đầu 
phải khóc mà đáp lễ lại, nhưng chỉ đáp có một nửa mà 
thôi, nghĩa là khách lạy hai thì mình đáp một, khách 
lạy bốn thì mình đáp hai. 

Ngu tế - An táng rồi trở về nhà lại tế, gọi là Ngu 
tế. Ngày hôm trước gọi là sơ ngu, ngày thứ hai là tái 
ngu, ngày thứ ba gọi là tam ngu. Ngu nghĩa là yên. Vì 
người mất, nên xương thịt mối chôn dưới đất, hồn 
phách chưa được yên, cho nên tế ba lần đê yên hồn 
phách cho người mất. 

Nhà phú quý mới có Ngu tế, nhà thường thì trong 
ba ngày chỉ những họ hàng thản thuộc đến phúng viếng 
mà thôi. 0 nhà quê thì có tư văn hàng giáp đến trợ tế, 
ăn uống tốn lắm. 

Viếng mộ đắp mộ - Trong ba ngày sau khi mới 
chôn, mỗi buổi chiều con cái đem cơi giầu đến chỗ mả 
khóc lóc, gọi là viếng mộ. Tục ta thường để đến hôm ba 
ngày mới sửa sang lại mộ cho tốt đẹp, hoặc làm nhà mộ. 
Thường dân thì hay mượn thầy phù thủy yểm bùa ở mả, 
hoặc dùng gà trắng, hoặc dùng chó đen để cúng thổ 
thần, hoặc dùng lươn, cá chép, ốc, mỏ quạ để yểm bùa, 
cho rằng làm như thế thì trừ được hung thần, kẻo nó 
quấy nhiễu người mới chết. 

Từ đó trở đi, thì ngày nào cũng cúng cơm hai buổi 
và phải khóc lóc. 

Chung thất - Bốn mươi chín ngày gọi là tuần 


33 



chung thất. Tuần này có tế, có nhà đem vào chùa làm 
chay, nhò nhà sư tụng kinh sám hối ba đêm hoặc bảy 
đêm ngày, để cho vong hồn được siêu thăng tịnh độ. 

Tốt khốc - Một trăm ngày là tuần tốt khốc nghĩa là 
đến bấy giờ mới thôi khóc, tuần này tế lễ một tiệc rồi thì 
thôi không cúng hai buổi nữa. 

Tiểu tường - Được một năm thì giỗ đầu gọi là lễ 
tiểu tường. Bấy giò mổi trừ bỏ đồ hung phục như đồ sô 

gai, gậy mũ v.v.Nhưng vẫn còn mặc đồ tang chế cho 

hết ba năm. 

Đại tường - Hai năm giỗ hết gọi là đại tường. 

Đàm - Sau đại tường hai tháng, chọn một ngày làm 
lễ trừ phục, gọi là đàm tế. Bấy giờ mối bỏ hết đồ tang 
phục, mà mặc các sắc phục thường 

Đốt mã - Trong khoảng tiểu, đại tường, có hai kỳ 
đốt mã. Kỳ mã đầu gọi là mã biếu, kỳ mã sau mới thực 
là mã dưng cho người mất dùng. Tục hay đốt về tuần 
trung nguyên tháng bảy, cũng nhiều nhà thì đốt về 
ngày giỗ đầu và ngày giỗ hết. 

Đồ mã thì làm những đồ thường dùng của người, 
như chăn màn quần áo, hòm xiểng mâm bát v.v... cho 
chí thằng quýt con nhài, con mèo con chó, có nhà sắm đổ 
mã tốn đến năm bảy chục, một vài trăm bạc. 

Nhà thì đốt mã tại gia, nhà thì đốt mã tại chùa. Có 
người làm chay cúng tam tứ phủ năm bảy ngày. 

Từ khi mổi khâm liệm cho đến khi đàm tất, mỗi 
tuần mỗi tiết, như ngày thành phục, ngày phát dẫn, 
trong ba ngày tế ngu cho đến đại tường, tiểu tường giỗ 
đầu hết, nhà giàu có thì tế bái linh đình, nhà nghèo thì 
cúng cấp. Tuần tiết nào cũng mời họ mạc làng nước 


34 




khách khứa, lại có bánh dầy bánh chưng biếu, người có 
nhiều tốn nhiều, người có ít tốn ít, có nhà tốn một vài 
nghìn bạc. 


Sự báo hiếu cho cha mẹ, ai không muôn hết lòng, 
hết sức. Nhưng cứ như tục ta thì phiền vãn quá thể, ăn 
uống lôi thôi, làm cho nhiều người khổ sở vì tục. vả lại 
nhiều người khi cha mẹ còn thì bạc thị chang ra gì, đến 
lúc mất, lại cúng tế linh đình, kẻ có đã vậy, kẻ không có 
cũng cô' đi vay mượn cầm nhà bán ruộng, để giả nợ 
miệng và lấy thể diện với đời, thực là một sự vô ích quá. 

Một điểu nữa là khi cha mẹ mới mất, mặt không 
dám rửa, ăn cơm không dám xỉa răng, mặc đồ sô gai, 
nón mê dây lưng chạc, dơ dáy bẩn thỉu, chịu làm sao cho 
được; và người hiếu tử thì chẳng cứ thế mới là thương 
cha mẹ, kẻ bất hiếu thì dẫu bẩn thỉu tiều tụy đến đâu, 
vẫn không có lòng gì nghĩ đến cha mẹ, thì sự ấy chang 
qua cũng là hư văn mà thôi. 

Một điểu nữa là tục ta đưa iqa, con cái khóc lóc sầu 
thảm quá sức, kể lể con cà con kê, kêu trời kêu đất, 
nhiều người hết hơi khan tiêng mà vẫn gào. Sự thương 
cốt ỏ trong lòng, chỉ ứa hai hàng nước mắt là đủ, mà 
người thực tình thương, có khóc được đâu, có kể được 
đâu, thì sự khóc cũng là sự che mắt thế gian mà thôi, lại 
làm cho vang tai nhức óc người ta khó chịu. 

Một điều nữa là những nhà hoặc vì cớ tìm đất, hoặc 
vì cớ lo liệu công kia việc nọ mà quàn ma trong nhà đến 
hàng tháng, thì chẳng những là phiền phí hại của, mà 


35 



có khi tử khí truyền nhiễm, lại hại đến cách vệ sinh 
nữa. Vả tứ giả dĩ đắc táng vi vinh, để lâu như thế đối 
với người mất cũng là không phải. 

Còn như lệ làng thì lắm nơi lại hủ quá, sẽ luận ỏ 
mục hương đảng về sau. 

Xét như tục tang ma Ầu châu, người mất hoặc để 
tại nhà, hoặc đem đến nhà thờ làm lễ. Hiếu chủ chỉ đưa 
cái thơ báo tang cho người thân tình hoặc người quen 
thuộc, nói rõ ngày giờ mà đưa ma, người nào có thân 
tình thì phúng một vòng hoa hoặc bằng sành, bằng hạt 
bột, hoặc vòng hoa thực. Trong khi đưa ma, ai nấy im 
phăng phắc như tò. Đưa đến huyệt thì các người thân 
thích đọc một bài điếu tang, rồi đâu về đấy, hiếu chủ chỉ 
đón cửa tạ ơn người đi đưa, chứ không có lệ mời mọc ăn 
uống lôi thôi gì cả. 

vể sau cứ ngày lễ thì đem bó hoa đến thăm mả. Tục 
ấy thanh giản mà tỏ lòng hiếu kính biết là dường nào. 

Tục Nhật Bản cũng dùng một cách thanh đạm mà 
tông táng. Nhưng ai muốn lấy danh giá với đời, thì bỏ ra 
một món tiền, hoặc dăm ba chục, một vài trăm, hoặc 
một vài ngàn, gửi vào nhà ngân hàng hoặc thương hội 
nào để giúp vào một việc gì công ích cho xã hội, rồi đăng 
báo cho ai nấy biết rằng người ấy có xuất tiền để làm kỷ 
niệm cho người chết, thế là danh giá, thế là để cho cha 
mẹ được vẻ vang. 

Tuy vậy mỗi nước có một tục riêng, mà tục nước ta 
thì quen theo đã lâu, chưa có thể bỏ tục mình mà theo 
ngay tục khác được. Nhưng tưởng nên nghĩ cách nào cho 
tiện mà giảm bớt phiền vãn, bỏ bớt sự ăn uống, thì 
người giàu có đỡ tốn của, để đồng tiền mà dùng vào việc 


36 



công ích, người nghèo khỏi vay công lĩnh nợ, không đến 
nỗi hết cơ nghiệp về làm ma. 

Bây giò cũng đã nhiều người giảm bớt rồi, nhưng cái 
tục bó buộc, còn nhiều người biết tục dở mà chưa bỏ được. 


X. CẢI TÁNG 

Người mất, sau khi ba năm đoạn tang rồi hoặc một 
vài năm nữa, thì con cái lo việc cải táng. 

Trước hôm cải táng, làm lễ cáo từ đường. Đến hôm 
táng, lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mả mới táng. 

Trước hết khai mả, nhặt lấy xương xếp vào một cái 
tiểu sành, rẩy nước vang vào, rồi che đậy thật kín, 
không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý 
thì dùng quan quách khâm liệm như khi hung táng. 

Đoạn đem cải táng sang đất khác. Còn quan tài cũ 
nát thì bỏ đi, tốt thì đem về hoặc dùng làm cầu, hoặc 
làm chuồng trâu chuồng ngựa, để trâu ngựa đứng cho 
khỏi sâu chân. 

Tục lại tin rằng; hễ ai đau tức thì lấy mảnh ván thôi 
(mảnh ván quan tài nát) đốt lên, để dưối gầm giường mà 
nằm thì khỏi đau tức. 

Cải táng có nhiều cớ: 

Một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất, không tiền lo 
liệu mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong ba năm thì cải 
táng, kẻo sỢ ván hư nát thì hại đến di hài. 

Hai là vì chỗ đất mốỉ kiến, nước lụt thì phải cải 
táng. 


37 



Ba là vì các nhà tin địa lý, thấy chỗ mả vô cớ mà sụt 
đất, hoặc cây cổl ỏ trên mả tự nhiên khô héo, hoặc trong 
nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà đau ốm 
lủng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm, sinh ra 
kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng. 

Bốn là những người muôn cầu công danh phú quý, 
nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng. Lại có người 
thấy nhà khác phát đạt, đem mả nhà mình táng gần 
vào chỗ mả nhà kia, để cầu được hưởng dư huệ. 

Trong khi cải táng, tục lại có ba điều cho là tường 
thụy mà không táng. 

Một là khi đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là 
long xà khí vật. Hai là khi mở quan tài ra thấy có dây tơ 
hồng quấn quýt thì cho là đất kết. Ba là hơi đất chỗ đó 
ấm áp, trong huyệt khô ráo không có nước hay là nưóc 
đóng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì 
phải lập tức lấp lại ngay. 

Trước khi hung táng thì đắp hình vuông, đến lúc cải 
táng thì đắp hình tròn. Nhà phú quý thì xây lăng, nhà 
thường thì dựng mộ chí, đợi khí tuần tiết đến thăm 
viếng. 

Tục cải táng có người theo, nhưng cũng nhiều người 
khi hung táng, sắm sửa quan quách kỹ càng, thì không 
cần cải táng nữa. 

Tục này bởi ta tin cái lý tưởng tổ tiên vối con cháu, 
huyết mạch tương quan hệ vói nhau. Hễ hài cốt tổ tiên 
có ấm cúng thì con cháu mới mát mặt, hài cốt không yên 
thì con cháu cũng không yên, cho nên mới có tục ấy. 

Nhiều người tin địa lý quá, mời thầy địa lý phụng 


38 



dưõng hai ba tháng trong nhà để đi tìm đất. Có nhà 
động thấy trong nhà không yên thì lại cải táng, có khi 
cái táng đến năm sáu lần. 

Thiết tưởng hài cốt tiền nhân, nếu có lòng kính 
trọng thương xót, thì chó nên di đi dịch lại làm gì. Trừ 
ra những khi vạn bất đắc dĩ thì phải cải đi mà thôi, chớ 
không nên vì công danh phú quý là việc hy vọng chưa 
trông thấy mà làm đến việc thương tâm thảm mục. vả 
lại sự khai mả cũng có khi quan hệ đến việc vệ sinh thì 
lại là việc không nên lắm. Còn như gia đình hay dở thì 
tại người sống một khôn một dại khác nhau, chớ có phải 
tại đất đâu. Nếu có tại đất cũng không dễ mà tìm được, 
chẳng qua nhà nào có phúc hậu thì tự nhiên gặp hay, 
nhà nào bạc ác thì có khi gặp dở, cần gì phải uổng công 
mệt sức mà đi cầu cái việc vu vơ làm gì. 


XI. KỴ NHẬT 

Ngày giỗ cụ kỵ, ông bà, cha mẹ, gọi là ngày kỵ nhật. 
Chiều hôm trước là cúng tiên thường, hôm sau mới là 
ngày chính ky. Cái giỗ xa (cụ kỵ ông bà) thì sắm sửa con 
gà, ván xôi hoặc một vài mâm cỗ, trưóc cúng gia tiên, 
sau con cháu sum họp ăn uôhg với nhau. Còn về ngày 
giỗ cha mẹ thì tục thường làm phong hơn. 

Trong khi giỗ, dẫu làm lớn nhỏ thế nào mặc lòng, 
nhưng làm sao tất cũng phải có một bát cơm úp vào một 
quả trứng luộc làm đầu. cỗ bàn thì tùy nhà giàu, nghèo 
mà xử phong kiệm khác nhau. Nhiều nhà mòi bà con 
khách khứa. Bà con khách khứa người thì mang chè, 


39 



cau, rượu, người thì đem vàng hương đến lễ giỗ, rồi mới 
uống rượu. 

Nhà hào trưởng trong làng, có khi cả làng đến ăn 
giỗ, nhà ông thầy dạy nhiều học trò, thì cả học trò đến 
ăn giỗ, nhà quan trưởng thì thường cả tổng lý phủ 
huyện đến lễ giỗ, ăn uống phiền phí lắm. 

Có nơi, chiều hôm cúng tiên thường, bà con đã đến 
chơi đông, uốhg rượu xong thì giở ra bài bạc thuốc 
phiện, lấy tiếng rằng ở lại chầu chực gia tiên mà bày ra 
cuộc vui vẻ. Sáng hôm sau uống một bữa rượu chính kỵ 
nữa mối tan. 


Nhố kỵ nhật tiền nhân mà cúng cáp cũng là một 
bụng tốt. Nhưng nguyên ý lúc người mối chế lễ ra, 
chẳng qua dùng cách ấy để tỏ cái lòng nhớ tiền nhân là 
người sinh ra mình, người gây dựng nên cơ nghiệp cho 
mình, là một ý bất vong bản mà thôi. Chớ không phải 
dùng cách ấy để làm sự vui vẻ làm cách giao thiệp với 
đòi. Kỳ thủy ta không phải là không hiểu ý ấy, nhưng 
chắc vì cố mấy người trước muốn nhân dịp nhà mình có 
sẵn cỗ bàn cúng cấp mà muốn hội mặt bà con anh em. 
Hoặc vì bà con anh em, cùng người gia hạ, nhổ đến ân 
tình của ông cha mình, hay là vì nể mình mà đến lễ kỵ, 
mình có lẽ nào vong tình được mà chẳng khoản đãi. Vì 
thế thành tục, rồi nhiều người phải miễn cưỡng mà theo 
tục, té ra phần nhó đến tiên nhân thì ít, mà phần lo về 
khoản đãi bà con khách khứa thì nhiều. 

Đã đành rằng có thì mâm cao cỗ đầy, chẳng có thì 


40 



lưng cơm cái trứng, cũng đủ tỏ chút lòng thành, nhưng 
ngặt vì tục đã quen, không cố mà lo được thì người ta 
chê là bủn xỉn, mà trong lòng mình cũng áy náy 
không đành! 

Ngày kỵ nhật, là một ngày chung thân chi tang, thì 
là ngày thương xót, ngàỳ rầu buồn, đáng lẽ chỉ nên đóng 
cửa mà thương nhớ mối phải. Mà dẫu có theo tục dùng 
cách cúng tế làm sự kỷ niệm thì làm thế nào cho giản 
tiện, miễn là tỏ được chút lòng vối tô tiên là đủ, tưởng 
không nên bày vẽ cho sinh tốn làm gì. Nếu có của mà 
muốn họp mặt bà con anh em, khoản đãi khách khứa 
linh đình, tưởng nên dùng vào những dịp ăn mừng còn 
phải hơn. 

Xét như tục Ầu châu, nhớ ngày húy nhật, con cái 
chỉ đem bó hoa ra thăm mả là cùng. 

Tục Nhật Bản cũng chuộng sự tế tự, nhưng đến 
ngày húy nhật, con cháu chỉ đem hương hoa dưng cúng 
mà thôi. 

Xem như tục các nước văn minh ấy, tuy rằng thanh 
đạm nhưng thực là đủ tỏ lòng thành kính, mà lại giữ 
được tiền của để dùng vào việc đáhg dùng. 


XII. TỨ THỜI TIẾT LẬP 

1. Tết nguyên đán - Mồng một đầu nàm là Tẽt 
Nguyên Đán. Tết này ăn to hơn cả tết trong một năm. 

Trước nửa tháng Tết, nhà nào nhà ấy đã rộn rịp 
sắm Tết, nào người mua tranh mua pháo, nào người mua 
vàng hương mã mùng, đường mứt bánh trái v.v... 


41 



Các thầy đồ nhà quê ra chợ viết câu đôi bán. Các 
người đi buôn bán hoặc đi làm ăn xa xôi, đâu cũng nghỉ 
việc để về nhà ăn tết. 

Cách Tết một vài hôm, ai nấy dọn dẹp nhà cửa, lau 
rửa đồ thờ đồ phượng. Câu đối đỏ dán cửa, dán cột sáng 
choang, treo tranh treo liễn trang hoàng lịch sự. 

Nhiều nhà trưốc cửa có dán tranh quan tướng, hoặc 
dán bốn chữ Thần trà uất Lũy. Điển này do ở thường 
phong tục thông có nói rằng: ở dưới gốc cây đào lớn núi 
Độ Sóc có hai ông thần, gọi là Thần trà uất Luỹ, cai 
quản đàn quỷ. Hễ quỷ nào làm hại nhân gian thì thần 
ấy giết mà ăn thịt. Ta dùng bốn chữ ấy, có ý để cho quỷ 
sỢ mà không dám vào cửa. 

Lại có nhiều nơi chặt tre dựng cây nêu, kết ba cái 
lạt ra, buộc một bó vàng. Hoặc lấy cành đa lá dừa cài 
ngoài cửa ngõ. Hoặc là rắc vôi bột trong sân ngoài ngõ, 
vẽ bàn cò cái cung, cái nỏ v.v... cũng là có ý trừ quỷ, kẻo 
SỢ năm mới quỷ vào quấy nhà mình. 

Nửa đêm hôm ba mươi rạng ngày mồng một, ở 
thành phô' nhà nào cũng bài hương án ra giữa sân để 
cúng giao thừa. 0 thôn quê thì các xóm tế gia.o thừa tại 
nơi điểm sở, trông đánh, pháo đốt ầm ầm. Tục ta tin 
rằng mỗi năm có một ông Hành Khiển, coi việc nhân 
gian: hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần 
kia, cho nên cúng tế để tiễn đưa ông cũ mà đón ông mới. 

Sáng mồng một Tết thì làm cỗ cúng Gia Tiên, và 
cúng cả Thổ Công, Táo Quân, Nghệ Sư v.v... cỗ bàn to 
nhỏ thế nào cũng được, nhưng làm sao cũng phải có 
bánh chưng, cá kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò mới ra 
cỗ ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ để 
làm gậy cho ông vải. 


42 



Hôm ấy àn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì giông đi 
cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, 
sáng sớm đến xông đất, để cho cả năm được bán đắt 
buôn may. 

Quét tước trong nhà phải kiêng không dám hốt rác 
đô đi, chỉ vun vào một xó, đợi ba hôm động thô rồi mới 
đem đổ. Tục này do ỏ trong "Sưu thần ký" có chuyện 
người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo. 
Thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyện, đem về 
nhà được vài năm thì giàu to. Đến sau, một hôm nhân 
ngày mồng một Tết, đánh nó, nó chui vào đông rác mà 
biến mâ't, từ đấy nhà chàng kia lại nghèo đi. Bởi thế ta 
theo tục Tàu, kiêng không dám hốt rác. 

Cúng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuổi ông 
bà cha mẹ, lạy hai lạy. Ông bà cha mẹ mừng cho con 
cháu mỗi đứa một vài xu hoặc một vài hào, gọi là tiền 
mừng tuổi. 

Anh em, họ hàng, người quen thuộc, đến lẫn nhà 
nhau lạy gia tiên, chúc mừng cho nhau những câu: 
thăng quan, tiến tước, sinh năm đẻ bảy, vạn sự như ý, 
buôn bán phát tài v.v... 

Trong khi anh em đến chơi vổi nhau, uống chơi chén 
rượu sen, rượu cúc, hoặc chén nước chè tàu, chè sen, hút 
điếu thuốc lào, hoặc uốhg rượu sâm banh, rượu sạc tòi, 
rượu mùi, nhằn vài ba hạt dưa, ăn vài miếng mứt. 

Thành phô" Hà Nội, chỗ ngồi chơi thê nào cũng được 
một vài củ thủy tiên, một vài chậu cúc hay là vài chậu 
cam quất. 

Anh em bạn thăm nhau, mỗi người đưa một cánh 
danh thiếp đỏ, đề mấy chữ tên. Mấy năm nay thì nhiều 


43 



người dùng cạt-vi-dích (carte visite). Trưốc kia đi lại lễ 
bái phiền lắm, nay nghe đã dần dần bỏ rồi. 

Có nhà ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, có 
nhà ăn đến bảy hôm, nhưng phần nhiều là ăn Tết ba 
hôm. 

Các nhà con thứ, cha mẹ còn thì đem biếu thức nọ 
thức kia. Cha mẹ mất rồi thì hôm mồng hai Tết, phải 
làm cỗ đem đến nhà con trưởng cúng cha mẹ. Người 
nghèo thì đem giầu cau vàng hương đến lễ cũng được. 

Ngày mồng ba cũng như ngày mồng hai. 

Đến ngày mồng bốn thì hóa vàng. Ngày ấy xấu hay 
là chạm phải ngày tuổi chủ nhà thì hóa trước sau một 
ngày cũng được, có nhà để đến mồng bảy mới hóa vàng; 
gọi là ngày cúng tiễn ông vải. Hôm ấy con cháu họp 
đông đủ mà ăn uống vui vầy với nhau. 

Trong mấy hôm Tết, ngày nào cũng đốt pháo. Điển 
đốt pháo do ở "Kinh sở tuế thời kỳ" có nói rằng: Sơn tiêu 
(ma núi) phạm vào người thì người sinh đau ốm, nó chỉ 
sợ tiếng pháo, hễ đốt pháo thì nó không dám đến. 
Nhưng tục ta thì cho tiếng pháo là tiếng vui mừng chố 
không có ý để trừ quỷ. 

Đến ngày mồng hai Tết giở đi, người thì chọn ngày 
xuất hành, người thì hái cành hoa về cài vào cửa, gọi là 
đi hái lộc. Người làm quan thì chọn ngày khai ân, học 
trò thì chọn ngày khai bút, nhà buôn bán thì chọn ngày 
mở cửa hàng, nhà quê thì chọn ngày làm lễ động thô. 
Trăm công nghìn việc lại bắt đầu từ đó. 

Suổít một tháng giêng, già trẻ trai gái, kẻ chợ nhà 
quê, quần điều áo thâm, kẻ thì lễ bái chùa này miếu nọ, 
người thì du ngoạn cảnh nọ cảnh kia, chỗ thì thi hoa 


44 



thủy tiên, chỗ thì thi hoa đăng, chỗ thì hội hè hát xướng. 
Các người nhàn, năm ba người tụ lại đánh bài đánh bạc. 
Ngoài ngã ba ngã bảy, đám thì quay đất, đám thì lúc lắc 
thò lò, tổng chi gọi là cách thưởng xuân. 

2. Tết Hàn Thực - Ngày mồng ba tháng ba là Tết 
Hàn thực. Hàn thực nghĩa là ăn đồ lạnh. Điển này 
nguyên ở Tàu: về đời Xuân Thu, vua Văn Công nhà Tấn, 
còn khi long đong trốn nạn, nay trú nước Tề, mai ngụ 
nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giói Tử 
Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Có một hôm, vua đi 
đường thiếu lương đói quá, bọn đầy tố không thể kiếm 
lương vào đâu được. Giới Tử Thôi phải cắt thịt đùi mình 
ra, nấu nướng ngon lành, dưng lên vua xơi, vua ăn xong 
hỏi ra mới biết, đem lòng cám cảnh vô cùng. Theo trong 
mười chín năm giời, trải nếm bao nhiêu gian truân nguy 
hiểm. Đến lúc Văn Công lại được giở về làm vua nước 
Tấn, phong thưởng cho những người có công trong khi 
tòng vong, nhỡ quên mất công của Giới Tử Thôi. Giới Tử 
Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc 
gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao 
gì đáng nói. Vì vậy về nhà đem mẹ vào ở ẩn núi Điển 
Sơn. Sau vua nhố ra, sai người vàọ núi tìm không được, 
Vua sai đốt rừng ấy cho ông phải ra. Nhưng ông cũng 
không chịu ra, đành hai mẹ con chịu chết cháy. Vua 
thương xót, lập miếu thờ trên núi và phong cả khu rừng 
đó làm tự điền. 

Hôm ông ấy chết là ngày mồng 5 tháng ba. Người 
xứ đó thương ông ấy, cứ mỗi năm đến ngày ấy thì cấm 
đốt lửa ba ngày mà bắt đầu từ hôm mồng ba, chỉ ăn đồ 
lạnh đã nấu sẵn mà thôi. 

Ta nhiễm theo tục ấy, thành ra ăn Tết hôm mồng 


45 



ba. Mà ta thì làm bánh trôi bánh chay để thế cho đồ 
lạnh, nhưng ta chỉ cúng gia tiên, chứ không ai tưởng gì 
đến Giới Tử Thôi, mà tiếng là hàn thực, nhưng nấu 
nướng chẳng có kiêng gì. 

3. Tết Thanh Minh - Trong khoảng tháng ba, có 
một tiết hậu gọi là tiết Thanh Minh. Thanh Minh nghĩa 
là trời độ ấy mát mẻ quang đãng. Tục Tàu hôm ấy, giai 
nhân, tài tử, đua nhau đi tảo mộ, gọi là Hội Đạp Thanh. 
Ta không ăn Tết ấy, nhưng cũng nhiều ngưòi nhân dịp 
ấy mà đi tảo mộ. Tảo mộ là đi thăm mộ tiền nhân, cỏ 
rậm thì phát cho quang, đất khuyết thì đắp bồi lên, rồi 
về nhà cũng làm cỗ cúng gia tiên. 

4. Tết Đoan Ngọ - Mồng năm tháng năm, gọi là tết 
Đoan Ngọ, hay là Đoan Dương. 

Tết này ta hay lấy lá móng nhuộm các đầu ngón 
tay, ngón chân cho trẻ, mà trừ ra ngón tay trỏ và ngón 
chân trỏ. Sáng sớm hôm ấy, ăn rượu nếp, trứng luộc, kê, 
bánh đa, đào mận, muỗm, dưa hấu, uống nưóc dừa. 
Người lớn thì uống rượu hòa ít tam thần đơn, hoặc hồng 
hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để trừ trùng. 

Nhiều người mua bùa chỉ đeo cho con trẻ. Bùa chỉ 
kết bằng chỉ ngũ sắc, và lấy những mụn lụa mụn the 
kết hoa sen, quả đào, quả khế, quả ớt v.v... Lại may áo 
lụa đem đến các cửa chùa, cửa tĩnh in dấu vẽ bùa rồi 
mặc cho trẻ, có ý để trừ tà ma cho khỏi quấy. 

Giữa buổi trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia tiên, rồi 
đi hái lá mồng năm, bất cứ lá gì, bạ gặp lá gì cũng hái, 
mà nhất là hay hái lá ích mẫu, lá cối xay, lá muỗm, lá 
vối v.v... Đem về ủ rồi phơi cho khô, về sau đem nấu 
uống, cho rằng uống thế thì lành. 


46 



Tục hái lá do tự điển Lưu Thần, Nguyễn Triệu đời 
nhà Tấn. Hôm mồng năm hai gã vào núi Thiên Thai hái 
thuốc gặp tiên bồi thế thành tục. 

Lại nhiều người đi lấy lá ngải cứu, tùy năm nào thì 
kết hình con thú năm ấy (theo mười hai tiểu hình), như 
năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu thì kết con trâu, 
năm Dần thì kết con hùm, năm Mão thì kết con mèo 
v.v... Kết đoạn treo giữa cửa, để trừ sự bất tường, và để 
vể sau ai có bệnh đau bụng, thì dùng làm thuốc tốt lắm. 

Tục này không rõ nguyên ủy từ đâu, có người cho là 
do từ đời Xuân Thu. Bấy giờ nước sở có một vị trung 
thần tên là Khuất Nguyên, vì can ngăn vua Hoài vương 
không được, bực mình ôm đá gieo mình xuống sông 
Mịch La mà tự vận. Hôm ấy chính là ngày mồng năm 
tháng năm, xứ ấy thương tiếc người trung nghĩa, cứ mỗi 
năm đến ngày ấy thì làm bánh đường bánh ngọt, cuổn 
chỉ ngũ sắc ở ngoài rồi đua nhau bơi thuyển ra giữa 
dòng sông mà ném bánh xuống để cúng ông ấy. Cuộn 
chỉ ngũ sắc là có ý làm cho cá sỢ khỏi đớp mất. 

Vậy Tết ấy là một ngày kỷ niệm ông Khuất Nguyên, 
mà ta thì thấy người Tàu ăn Tết cũng theo. Nhưng theo 
thì theo chớ không cúng gì Khuất Nguyên. 

5. Tết Trung Nguyên - Rằm tháng bảy gọi là Tết 
Trung Nguyên. Ta tin theo sách Phật, thường cho hôm 
ấy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là người dưới âm phủ 
được tha tội một ngày hôm ấy. Bởi vậy nhiều nhà mua 
vàng mã cúng gia tiên, các nhà có người mới mất, cũng 
hay đô"t mã làm chay về hôm ấy. 

Tục đốt mã do tự bên Tàu, đời xưa thường dùng đồ 
ngọc bạch để cúng tế. Đời sau dùng tiền để thế cho ngọc 


47 



bạch. Đến đời vua Huyền Tôn nhà Đường, thấy dùng 
tiền phí lắm, mới truyền cho làm tiền giấy mà thay vào 
tiền thực. Đến đòi Đường Túc Tôn, người Vương Dữ làm 
quan Tù tế sứ, giữ riêng về việc tế tự dùng toàn bằng 
tiền giây đê cúng cấp rồi đốt đi. Đời Ngũ Đại lại chế 
thêm ra áo giấy, mũ giấy mà cúng cấp quỷ thần. 

Trong sách "Mộng hoa lục" nói rằng: ngày Trung 
nguyên mua đồ mã, áo mã cúng cấp, dùng cái giường vu 
lan làm bằng tre, có ba chân, rồi treo tiền của và đồ 
vàng mã lên trên giường mà đốt. Lục Du lại nói rằng: 
Tục cứ ngày rằm tháng bảy, làm một mâm cỗ đơn sơ, 
cúng Thần Tiên chức (thần sinh ra sự dệt cửi) rồi dùng 
tiền giấy mà đốt. 

Xét ra điều trên này, chắc là tục đốt mã của ta cũng 
bởi đó mà ra. 

6. Tết Trung Thu - Rằm tháng 8 là Tết Trung 
Thu. Tết này ta thường gọi là Tết trẻ con, nhưng có nhà 
tôn phí nhiều lắm. 

Ba ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng 
nguyệt. Đầu cỗ là bánh mặt trăng, và dùng nhiều thứ 
bánh trái hoa quả, nhuộm các màụ các sắc sặc sỡ xanh, 
đỏ, trắng, vàng. Con gái hàng phô" thi nhau tài khéo, gọt 
đu đủ thành các thứ hoa nọ hoa kia, nặn bột làm con 
tôm con cá coi cũng đẹp. 

Đồ trẻ con chơi trong Tết này toàn là các thứ bồi 
bằng giấy, như là: voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng hươu, 
tôm cá, bươm bưốm, bọ ngựa, cho chí cành hoa, giàn 
mướp, đèn cù, đèn xẻ rãnh, đình chùa, ông nghè đất, con 
thiềm thừ .v.v... Có nhà một vụ Tết, bán các đồ ấy được 
tới một vài trăm bạc. Mười năm nay họ lại chế ra đồ 


48 



chơi bằng sắt tầy cũng tranh được mối lợi của trẻ con ít 
nhiều. 

Trẻ con tối hôm ấy, dắt díu nhau từng đàn từng lũ 
đám thì nhảy vô, đám thì kéo co, đám thì bắt cái hồ 
khoan, đám thì rước đèn, rước sư tử, trông, thanh la 
đánh váng cả đường, tiếng reo hò, tiếng đùa rầm rĩ. 

Lại nơi nọ hát trông quân, nơi kia hát trông quít, 
tổng chi gọi là cách Trung Thu thưởng nguyệt. 

Tục treo đèn bày cỗ, chắc do ở điển vua Đường Minh 
Hoàng. Hôm ấy là ngày sinh nhật vua Minh Hoàng, 
truyền cho thiên hạ đâu đâu cũng treo đèn, bày tiệc ăn 
mừng, rồi ta cũng theo mà thành tục. 

Tục rước đèn thì do tự đời nhà Tống. Vì tục truyền 
rằng: trong đời vua Nhân Tôn, có con cá chép thành 
yêu, cứ đêm trăng hiện lên là con gái mà đi hại người. 
Bấy giờ ông Bao Công mới sức cho dân gian làm đèn con 
cá giống như hình nó mà đem rong chơi ngoài đường để 
cho nó sợ mà không dám hại người nữa. Lời ấy huyền 
hoặc lắm, vị tất đã thật. 

Tục hát trông quân thì do từ đời Nguyễn Huệ bên ta 
mới bày ra. Nguyên khi ông đem,quân ra Bắc, quân sĩ 
lắm kẻ nhớ nhà. Ong ấy mới bày ra một cách cho đôi 
bên giả làm trai gái hát đối đáp với nhau, để cho quân sĩ 
vui lòng mà đỡ nhớ nhà. Có đánh trống làm nhịp, cho 
nên gọi là trống quân. 

7. Tết Trùng cửu- Mồng chín tháng chín gọi là 
Tết trùng cửu. Tết này không mấy nhà ăn, nhưng đôi 
khi cũng có người ăn theo tục Tàu. 

Nguyên từ đời nhà Hán, có người Hoàn cảnh theo 
học người Phí Tràng Phòng. Tràng Phòng một bữa bảo 


49 



Hoàn Cảnh rằng: mồng chín tháng chín nhà anh có nạn 
to, nên cho người nhà mỗi người may một cái túi lụa, 
đựng hoa thù du, buộc trên cánh tay, rồi lên chỗ nào cao 
mà uống rượu cúc, thì mới tiêu được nạn ấy. Hoàn cảnh 
nghe lòi thầy, quả nhiên bữa đó người không việc gì mà 
gà chó ở nhà thì chết cả. Tàu vì thế cứ đến ngày ấy thì 
hái hoa thù du, lên cao uống rượu. Ta thỉnh thoảng có 
người cao hứng cũng uống rượu cúc, gọi là thưởng tết 
trùng dưdng. 

8. Tết Trùng thập - Mồng mười tháng 10 là tết 
Trùng thập. Tết ấy phần nhiều là các nhà đồng cốt và 
nhà thầy thuốc mới ăn thôi. Nhưng về nhà quê cũng 
nhiều nơi ăn, có nơi ăn to lắm, như ở về vùng phủ Hoài 
thì làm bánh dày, nâu chè kho, trước cúng thần, cúng 
gia tiên, rồi đem biếu những người quen thuộc. 

Các nhà thầy thuốc thì vì thu lễ thu tiền mà ăn Tết 
một là để cúng cấp, hai là đế khoản đãi các đệ tử và các 
bạn hàng. 

Ớ về vùng Thanh Trì thì lại ăn Tết Trùng thập về 
ngày 31 tháng 10. Đại để nhà quê là vì việc gặt hái đã 
xong, nhứ đến công tiên nông mà cúng tế, và an ủi cho 
sự khó nhọc mọi ngày. 

Còn phần nhiều thì cúng gia tiên mà thôi. 

9. Tết Táo quân - Hai mươi ba tháng chạp là Tết 
Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên 
chầu tròi: Nguyên ỏ trong đạo Lão Tử có nói rằng: ngày 
hai mươi ba tháng chạp thì Táo quân lên chầu trời dể 
tâu việc thiện ác của nhân gian. 

Lại có sách nói rằng: ngày xưa có hai vợ chồng 
nghèo phải bỏ nhau. Người vợ về sau lấy được người 


50 



chồng giàu có. Một hôm cúng đốt mã ngoài sân, có một 
người vào ăn xin, người đàn bà trông thấy là người 
chồng cũ của mình, động lòng thương cảm, đem cơm gạo 
tiền bạc ra cho. Người chồng sau biết chuyện, nghi cho 
vợ. Vợ xấu hổ đâm đầu vào đông lửa mà chết. Người 
chồng cũ cảm tình ân nghĩa, cũng đâm đầu vào lửa chết 
theo. Người chồng sau thương vợ, cũng nhảy vào nốt, 
thế là chết cháy cả ba. Thượng đế thương cho ba người 
cùng có nghĩa mói phong cho làm vua bếp. 

Ta theo hai điển ấy, cho nên cứ đến ngày ấy, thì 
mua hai mũ ông, một mũ bà để thờ và mua con cá chép 
để làm ngựa cho táo quân lên chầu tròi. 

10. Trừ tịch - Ba mươi tháng chạp là ngày trừ tịch. 
Trừ tịch là chiều hôm trừ hết năm cũ mà sang năm mới. 
Lại một nghĩa là trừ khử ma quỷ. Nguyên tục bên Tàu 
ngày xưa, cứ về hôm ấy thì dùng một trăm hai mươi đứa 
trẻ con độ chín, mười tuổi, mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm 
trông, vừa đi đường vừa đánh để khử trừ ma quỷ, cho 
nên gọi là trừ tịch. 

Ta thường không hiểu ngày ấy là một tết riêng, 
cho là ngày tiên thường hôm nguyên đán. Cho nên cứ 
hôm ấy thì đem trầu cau đi thỉnh tảo tiên phần, rồi về 
cúng Tết. 


Xét về các ngày ăn Tết của ta, phần nhiều là noi 
theo tục Tàu, nhưng chủ ý thì chỉ nhân ngày tuần tiết 
mà dưng cúng gia tiên, chớ không có ý gì nhớ đến người 
Tàu cả. 


51 



Cứ như nước ta khi xưa, quanh năm chí tối làm ăn, 
mồ hôi nưốc mắt không có thì giò nghỉ ngơi. Nhà làm 
ruộng thì sáng vác cuốc, trưa vác cày, hết mùa cấy đến 
mùa gặt quanh năm chí tối, chân lấm tay bùn. Người 
làm thợ thì canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy, làm 
lụng chúi mũi chúi lái, không lúc nào mở mắt ra được. 
Người đi buôn thì nay ngược mai xuôi, tất ta tất tưỏi để 
cầu lấy chút lợi cho nên giàu nên có. Người đi học thì 
nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm để cầu lấy chút 
danh phận cho vẻ vang cùng người. Nói tóm lại thì tính 
An-nam ta rất là cần mẫn, chịu thương chịu khó, mà 
không có ngày nào là ngày chủ nhật. Vậy nên thỉnh 
thoảng phải có một ngày nghỉ ngơi ãn chơi cho giải trí. 
Nhưng chẳng lẽ tự nhiên vô cố mà nghỉ công nghỉ việc, 
mà ăn chơi không. Vậy mới nhân tuần này tiết nọ, bày 
ra cách ăn Tết, trưdc là đem lòng thành kính, thờ phụng 
tô tiên, sau là được một ngày nhàn nhã, cầm chén rượu 
mà yên úy tinh thần. 

Cứ như chủ ý thì cách ăn tết của ta cũng không hại 
gì. Nhưng chỉ hiềm ta hay tin những chuyện huyền hoặc 
của Tàu mà không nghĩ đến nghĩa lý gì cả. Thò phụng 
thì cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi ihì cứ việc mà án chơi. 
Ma quỷ đâu mà lại phải đốt pháo đốt vàng? Sâu bọ nào 
mà lại giết bằng đào, bằng mận. Lá mồng năm uống bậy 
uống bạ, uống không khéo thì hóa ra sinh bệnh, đốt mã, 
vàng, hương cho nhiều chẳng qua chỉ tổ tốn tiền. 
Thưởng trăng thu cũng là một cách vui, bầy cỗ thi tài 
thì khí nhỏ mọn quá. Tiễn vua bếp đã là một chuyện 
hão huyền, mua cá làm ngựa mối lại nực cười thay! 

Vả lại tục ta ăn Tết, không có ý vị gì là cao xa. Xem 
như tục Âu châu, trong một năm cũng có Tết nầy Tết 


52 




nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm, thì là những ngày 
kỷ niệm chung của xã hội. Như ngày mười bôn Juillet là 
một ngày mới kéo lại dân quyền, ngày ấy mới đích đáng 
là ngày ăn Tết. Hoặc ngày sinh nhật của một Giáo tổ, 
cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến gốc đạo của mình. Vậy 
thì sự hội hè Tết nhứt của Âu châu là để ghi nhớ lấy sự 
hay, và làm cho quốc dân phấn khởi tinh thần, chớ 
không phải một vị ăn chơi mà thôi. Mà ăn thì có .phiền 
văn gì đâu, ngày Tết đầu năm chang qua anh em đưa 
cái "carte visite" thăm nhau là cùng, nghỉ một ngày làm 
việc, cũng như ngày chủ nhật mà thôi. 

Còn ngày kỷ niệm tháng bảy thì treo đèn kéo cờ, ăn 
mừng một vài hôm, rồi lại ai công việc gì chăm công việc 
ấy, chớ không lôi thôi như ta, ăn chơi đến hàng tháng, 
vừa tôh tiền lại vừa phí cả thì giờ. 

Ta từ xưa đến giò, há lại không có một việc gì đáng 
cho dân ta kỷ niệm chung hay sao? Sao không nhớ lấy 
mà ăn Tết, mà lại nhớ đến Giới Tử Khôi, Khuất Nguyên 
bên Tàu? Dẫu chẳng nhổ gì người Tàu nữa, nhưng theo 
tục riêng của người ta mà dùng làm ngày cúng gia tiên 
nhà mình, thì cũng vô vị lắm. I 


XIII. GIÁ THÚ 

Tuổi đính hôn - Con trai con gái độ mười lăm, 
mười sáu tuổi giỏ lên, đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy 
chồng. Hai ba mươi tuổi mới cưói gọi là muộn. Cũng có 
nhà cưới cho con từ năm mười hai, mười ba tuổi, có nhà 
ưốc hôn với nhau từ trong thai. 


53 



Tục vỢ chồng cứ hơn kém nhau một hai tuổi là 
vừa đôi. 

Dạm hổi - Trước hết kén chọn chỗ nào môn đăng 
hộ đối, xem đôi tuổi không xung khắc nhau, mới mượn 
mốì lái. Môì lái nói với cha mẹ người con gái bằng lòng 
gả rồi, nhà trai mới đem cau đem chè đến dạm. Từ đó 
thì mồng năm ngày Tết hoặc là ngày kỵ nhật nhà gái, 
người rể phải đưa đồ lễ vật đến mới là trọng thể. Cách ít 
lâu thì làm lễ ăn hỏi: nhà trai đem cau chè, lợn xôi đến 
nhà gái lễ gia tiên, có nhà dùng cách giản tiện thì chỉ 
dùng cau, chè, mứt mà thôi. 0 Quảng Nam thì trong lễ 
ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa. 

Xêu - Ãn hỏi rồi mới xêu. Xêu thì mùa nào thức ấy, 
như mùa vải thì xêu vải, mùa dưa thì xêu dưa v.v... 

Có nơi một năm chỉ xêu bôn mùa. Tháng ba xêu vải, 
tháng năm xêu dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng, 
tháng chín xêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói, tháng 
chạp thì xêu cam, mứt, bánh cốm. Đồ xêu nhà gái lấy 
một nửa, còn một nửa giả lại nhà trai gọi là đồ lại mặt. 

Cưới - Xêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới, 
cũng có khi phải xêu hai ba năm mới được cưới. Nếu 
không xêu mà xin cưối thì là thiếu lễ, người ta chê cười, 
mà nhà gái không mấy người nghe. 

Trao thơ, thách cưới - Trước khi muốn cưới thì 
đôi bên nhà giai và nhà gái đều quang quẻ cả mới được, 
nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì. Cưới thì 
nhà giai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế 
nào. Nhà gái muôn những thức gì thì viết thư giả lời 
nhà giai. Nhà giai liệu thế lo được thì mới chọn ngày 
lành tháng tốt, đính ưốc ngày cưói vói nhà gái. Nếu nhà 


54 



gái lấy lễ nặng quá thì nhà giai xin bớt đi ít nhiều. Nhà 
gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại. Mà nhà giai 
bất đắc dĩ phải lo thì có khi vì thế mà hai bên sui gia 
sinh ra oán ghét nhau. 

Đồ thách cưới thì đại để: Bao nhiêu lợn gạo, hoặc ăn 
bò thì thách bò, bao nhiêu chè, bao nhiêu cau, bao nhiêu 
rượu, vòng, nhẫn, hoa, hột, quần áo, chăn màn, và kèm 
theo thêm bao nhiêu bạc v.v... 

Đám cưới - Về vùng hương thôn với nhau, cưới 
thường đi về đêm. Lúc đi phải chọn giờ hoàng đạo mới 
đi, và phải có người đàn ông dễ tính ra đón ngõ trước, 
khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp giai, để cho mọi việc 
được dễ dàng mau mắn. Trong đám cưối có một ông già 
(kén ông nào hiển lành, mà vợ chồng còn song toàn, lắm 
con nhiều cháu mới tốt) cầm một bó hương đi trước, rồi 
đến các người dẫn lễ, kẻ đội mâm cau, người khiêng lợn 
rượu v.v... Chú rể thì khăn áo lịch sự, có một đám thân 
thích dẫn đi. Khi đến nhà vợ, dàn bày đồ lễ, người chủ 
hôn nhà gái khấn lễ gia tiên rồi thì người rể vào lễ. 

Tế tơ hồng - Bày hương án rạ sân, dùng lễ gà, xôi, 
giầu, rượu, tế tơ hồng, rồi hai vợ chồng đều vào lễ. 

Điển tế tơ hồng do chuyện ngày xưa, bên Tàu có 
một người tên là Ví Cô', một bữa đi chơi giăng, gặp một 
ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng giăng. Hỏi thì 
ông ấy nói rằng ta là Nguyệt lão coi việc xe duyên cho vợ 
chồng nhân gian, ta đã buộc sợi dây này vào chân người 
nào thì dù thế nào cũng phải lấy nhau. Vì thế ta cho 
việc vợ chồng là có ông Nguyệt lão định trước, cho nên 
thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông ấy, và cầu 
ông ấy phù hộ cho ở được trăm năm với nhau. 


55 



Tế tơ hồng rồi thì người rể vào lạy cha mẹ vợ (tục ấy 
người theo lối văn minh bây giò không chịu). Rồi đợi cho 
họ hàng ăn uống xong mới về. 

Đưa dâu - Sáng hôm sau thì đưa dâu, nhà trai nhà 
gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mòi bà con khách khứa. 
Bà con khách khứa mừng nhau thì kẻ mừng tiền, người 
mừng chè, cau hoặc là câu đối đỏ v.v... Mà thường chỉ 
mừng bên nhà giai, chố không mấy nơi mừng bên nhà 
gái, duy ở thành phô' thì có mừng bên nhà gái, nhưng 
chỉ mừng cho người con gái hoặc một vài vuông nhiễu 
điều, hoặc may sẵn thành yếm mà thôi. 

Đưa dâu, nhà gái cũng kén một ông già cầm bó 
hương đi trước, rồi bà con họ hàng dẫn cô dâu đi sau. 
Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào lạy 
gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên bô' chồng mẹ 
chồng. Đoạn giở về mối lạy cha mẹ chồng, hoặc còn ông 
bà chồng cũng lạy ông bà cha mẹ chồng, mỗi người 
mừng cho một vài đồng bạc hoặc một vài chục. 

Họ hàng ăn uô'ng xong thì lấy phần. Phần phải có 
xôi thịt, bánh trái, giò chả, cau chuối mói là cỗ cưới. 

Ớ thành phô' thì thách cưói thường nặng hơn ở nhà 
quê mà không có lệ đi ăn cưới đêm. Cưới ban ngày xong 
thì đón dâu về ngay. Trong khi cưối và khi đón dâu, 
hai ông già cầm hai cái lư hương ngồi xe che lọng xanh 
đi trước, rồi các kẻ dẫn lễ, nào người đội mâm cau trùm 
vải tây đỏ, nào kẻ khiêng chóe rượu, khiêng quả phù 
trang. Trưốc còn đi bộ, ít nay đám thì đi toàn xe cao su, 
đám nào khoe sĩ diện thì đi toàn xe song mã. 

Lễ bái cũng như cách nhà quê. Ăn xong cũng có 
phần, phần có những bánh đường bánh ngọt, lại thêm 


56 



một cái khăn mặt đỏ để gói phần. Sau lại có bánh dầy 
bánh chưng chia biếu những người quen thuộc nữa. 

Phương thuật - Trong khi cô dâu đi đường, ăn mặc 
tốt đẹp e thiên hạ quở quang, phải cài vài cái kim vào 
choàng áo, đê có ai độc mồm độc miệng, thì đã có kim ấy 
trân áp đi. Có nơi lại đặt hỏa lò giữa cửa cho cô dâu bưóc 
qua, cũng là ý ấy. Cũng có nơi dâu mối đến cửa, mẹ 
chồng cầm bình vôi tránh đi một lúc, có nơi dâu mới đến 
cửa, một người lấy chày cối giã một lúc, tục ấy thì ngộ 
quá, không hiểu ý làm sao 

Đóng cửa, giăng dây - Trong khi cưới và lúc đưa 
dâu, lại có tục đóng cửa, giăng dây. Lúc nhà trai đem lễ 
cưối đến nhà gái thì bên nhà gái, hoặc trẻ con, hoặc 
đứa đầy tổ đóng cửa không cho vào. Nhà trai phải cho 
chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc thì chúng nó mối 
mở cửa. 

Trong lúc đi đường thì những kẻ hèn hạ hoặc lấy sợi 
chỉ đỏ, hoặc mảnh vải, lụa đỏ giăng ngang giữa đường, 
đám cưới đi đến, phải nói tử tế mà cho chúng nó vài hào, 
thì chúng nó mới cởi dây cho đi. Chỗ thì chúng nó bày 
hương án, chò đi đến, đốt một bánh pháo ăn mừng, chỗ 
ấy phải đãi họ một vài đồng mới xuôi. Nếu bủn xỉn mà 
không cho chúng nó tiền, thì chúng cắt chỉ cắt dây nói 
bậy nói bạ, chẳng xứng đáng cho việc vui mừng, vì vậy 
đám nào cũng phải cho. 

Tục giăng dây này đã có lâu. vể đòi Huyền Tôn, 
người Đường Thiệu đã dâng biểu nói rằng: ngăy người 
ta đón dâu, những kẻ hèn hạ thường hay lấy xe ngăn trở 
đường đi đòi cỗ bàn ăn uôhg. Tục ấy mỗi ngày một 
thịnh, đến nỗi các đám cưối của nhà Vương công, chúng 


57 




nó cũng tụ họp đàn lũ, che lấp đường đi, làm cho lôi thôi 
thì giò, để đòi tiền của, thành ra tiền giăng dây nặng 
hơn tiền cưới, xin cấm hết đi mói được, xem vậy thì tức 
là tục giăng dây của ta bây giờ. 

Giao duyên - Tôi hôm cưới, người chồng lấy trầu 
trăm (trầu tế tơ hồng), trao một nửa cho vỢ, rót một 
chén rượu, mỗi người uống một nửa, gọi là lễ hợp cẩn. 
Vợ giải chiếu lạy chồng hai lạy, chồng đáp lại vái một 
vái. Tục ấy nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì 
không mấy người dùng. 

Lại mặt - Cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì 
hai vỢ chồng làm lễ chè xôi đem về nhà vợ lạy gia tiên, 
gọi là lễ lại mặt , chữ gọi là tứ hỉ. 

Tục Mường - Tục cưới về Mường, Mán rất nực cười. 
Khi cưối, nhà gái nấu một nồi nước bẩn thỉu, cả nhà 
khóc lóc chờ khi họ hàng đưa dâu ra cửa thì lấy gạo 
muối ném theo và rẩy nước bẩn ấy, hễ ai chạy không 
mau thì bẩn cả quần áo. 


Tục cưới của ta, cũng là noi theo tục Tàu. Tàu có 
sáu lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, 
thân nghênh. 

Có chữ rằng: "Lục lễ bất trị, trinh nữ bất hành" 
nghĩa là sáu lễ không đủ, thì người gái trinh không đi. 
Sáu lễ ấy đại khái như lễ dạm, lễ hỏi, lễ xêu, lễ cưới của 
ta v.v... 

Xét trong tục cưới xin của ta, có mấy điều trái với 
cách văn minh nên đổi: 


58 



Một là lấy vợ lấy chồng sớm quá. Tục Âu châu trai, 
gái đúng tuổi khôn lớn, ít ra cũng mười tám, hai mươi 
tuổi trở lên mới dựng vỢ gả chồng. Ta thì thường cho sự 
có con cháu sớm là nhà có phúc, cho nên lắm nhà con 
mới mười bôn, mười lăm tuổi huyết khí chưa được sung 
túc, đã có vợ có chồng, thậm chí có đứa con gái hỉ mũi 
chưa sạch đã đi về làm dâu. Vì thế sinh con đẻ cái ra 
nhiều đứa còm cõi ngẳng nghiu, gây nên một giống nòi 
yếu ót. Vả lại lúc tuổi trẻ, còn đang là tuổi học hành, tìm 
kê lập thân, vậy mà đã vướng víu về đường vỢ con, thì 
còn làm gì được nữa, thành ra lại làm cho hư cả người. 

Hai là trai gái không được tự do phôn phối. 

Tục Âu châu trai gái phải biết nhau trước, cha mẹ 
cho tự ý kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. ỏ 
ta chỉ cứ tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả dẫu 
con không bằng lòng cũng nài ép cho phải lấy, mà 
thường nhiều khi cha mẹ gả bán lẫn cho nhau cũng 
nên. Vì vậy lắm khi vỢ chồng lấy nhau rồi, sinh ra chê 
bai nhau, oán ghét nhau, không được hòa thuận, đến 
nỗi lìa nhau, mà dẫu có e sợ danh tiếng, gượng ỏ vối 
nhau, thì cũng sầu não trong lòng, chẳng những là 
công việc trong nhà lủng củng chẳng ra gì, mà đường 
sinh dục cũng không được tốt. 

Ba là tục thách cưới. Vợ chồng lấy nhau là một 
nghĩa vụ, trai phải có vợ, gái phải có chồng, đôi bên đều 
có tư ích lẫn cho nhau, chớ không phải lợi riêng cho bên 
nào cả. Vậy mà ta lắm người coi sự gả chồng cho con 
như là bán con, trừ ra sự may mặc sắm sửa đã bắt nhà 
trai phải lo, lại thách đến tiền đến bạc. Lắm người 
nghiệt quá, không đem đủ tiền không nghe, làm cho sui 
gia sinh oán ghét nhau cũng vì đó. vả lại chẹt người ta 


59 



quá, người ta cũng phải miễn cưỡng đi vay mượn mà lo 
xong việc, rồi thì cái nợ ấy, có khi con mình vê nhà 
chồng lại phải nai lưng cố sức ra làm ăn để trả, thê có 
phải là mình vụ hư danh hoa hoè một lúc, mà để khổ 
cho con không? 

Cứ như phép Châu Lễ "Phàm lấy vợ, dẫn lễ cưới, 
lụa tốt không được quá năm lượng". Năm lượng nghĩa là 
mười cuốn lụa. Ông Chu Tử có luận rằng: "Lễ cưối ngày 
xưa giản dị như thế, đến đời sau tục dân ngoa ngoét, 
thường thường giảng đến cái lễ của cải đòi tiền đòi bạc. 
Các nhà hào phẩm, lại muôn trang sức thể diện, đòi 
vàng lụa cho nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, 
đó là trái với lễ". 

Thiết tưởng sự trai gái lấy nhau, trước hết phải chò 
cho đúng tuổi khôn lốn, biết cách lập thân, rồi hãy cho 
lấy nhau, mà lấy nhau thì phó mặc cho tùy ý kén chọn, 
cha mẹ không nên nài ép lòng con, trừ ra con không biết 
đường kén lấy phải kẻ chẳng ra gì thì cũng nên ngăn 
cấm lại mà thôi. Còn như đôi bên đã tốt duyên phải lứa, 
đã thuận tình nhau thì không nên quản gì giàu với 
nghèo, tùy thế mà khu xử, miễn là phải thế thì thôi, chố 
nên lấy sĩ diện mà hà cầu khắc trách chi nhau quá. 


XIV. vợ CHỔNG 

Tiếng gọi - Vợ chồng con nhà sang trọng gọi nhau 
bằng cậu mợ, thầy thông thầy phán thì gọi nhau bằng 
thầy cô, nhà thường thì gọi nhau bằng anh chị. Có con 
rồi thì gọi nhau bằng thầy em, đẻ em, nhà thô tục thì gọi 


60 



nhau là bố cu mẹ đĩ, có người thì gọi bố nó mẹ nó, có 
người cả hai vợ chồng gọi lẫn nhau là nhà ta. Ó Quảng 
Nam thì vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ớ 
Nghệ Tĩnh vợ chồng gọi là gấy nhông. 

Đạo vỢ chồng - Đạo vợ chồng cư xử với nhau, 
trọng nhất là hai chữ hòa thuận. Tục có câu rằng: 
"thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn" nghĩa là có 
hòa thuận với nhau thì việc khó đến đâu, cũng làm nên 
được. Người chồng lại trọng nhứt là phải giữ nghĩa vối 
vợ, mà vợ thì phải giữ tiết với chồng. 

Nghĩa vụ của người vự - Người vợ trên phải 
phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng; 
giữa thì giúp chồng lo lắng công kia việc khác, gánh vác 
giang sơn cho rihà chổng; dưới thì săn sóc nuôi con, thế 
mới gọi là nội trợ. 

Tứ dửc - Lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tứ đức 
là: Phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh. 

Phụ dung là dáng người đàn bà, dáng phải chính 
đính hòa nhã, nhưng cũng phải chải chuốt cho gọn gàng 
sạch sẽ. 

Phụ công là nghê khéo của người đàn bà, nghề khéo 
thì chẳng qua trong việc vá may thêu dệt, và biết buôn 
bán mà thôi, ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi 
họa là cùng. 

Phụ ngôn là lòi ăn tiếng nói của người đàn bà, ăn 
nói phải khoan thai, dịu dàng; đừng câu cẩu mà cũng 
đừng the thé, quí hồ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe. 

Phụ hạnh là nết na người đàn bà, nết na thì đến 
trên kính, dưốĩ nhường, ở trong nhà chiều chồng thương 
con, và lấy nết hiền hậu mà ở vối anh em họ hằng nhà 


61 



chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh 
mà cũng không cay nghiệt với ai. 

Ây là tứ đức, có đủ chừng ấy mới là người đáng khen. 

Tam tòng - Đàn bà lại có nghĩa tam tòng nữa. Tam 
tòng là: 

- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. 

Nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha 
mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất 
rồi thì theo con. 

Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay, dở, sống, 
chết thế nào cũng là người nhà chồng, chỉ nương nhò về 
chồng - con, chớ không nương nhờ ai được nữa. Cũng vì 
nghĩa ấy mà người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho 
chồng con, tức là lo cho mình. 

Nghĩa vụ của người chồng - Nghĩa vụ của người 
chồng đối với vợ thì chỉ ở cho đúng đắn, biết thương yêu 
vợ, biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí, khiến cho vợ 
được nương nhờ sung sướng là hơn cả. 

Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc 
ngoài, người lo việc trong, cho việc gia đình chỉnh đốn 
đâu ra đấy, mà đừng để khổ sở vất vả riêng cho một 
mình vợ. Còn người quanh năm chí tối, chỉ trông cậy về 
vợ thì gọi là người hèn. 

Quyền người chồng - Tục ta trọng nam khinh nữ, 
quyền người chồng bao giờ cũng nặng hơn quyển vợ. 
Một là tiền của. Tiền của, của hai vợ chồng làm ra, hoặc 
của người chồng hay là do người vợ làm ra, cũng gọi là 
của chồng cả. Có câu rằng: " Trai tay không chẳng ăn 
mày vợ, gái trăm vạn củng thể nhờ chồng". 

Hai là việc giao thiệp. Ta chỉ người đàn ông có 




quyền giao thiệp vối người ngoài, chố đàn bà thì không 
được dự gì đến việc nọ việc kia cả. Cho nên từ trong họ, 
đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc ứng 
tiếp với xã hội, cũng không việc gì dự đến đàn bà. Ta vì 
tục ấy mà đàn bà ít kiến thức, tựa như một phần người 
vô dụng ỏ đời. 

Ba là quyền tự do. Ta chỉ người đàn ông được tự do, 
nghĩa là muốn chơi bời gì thì chơi, muốn đi lại đâu thì đi 
lại, người vợ không có quyền ngăn cấm được, mà vợ hơi 
có điều gì trái gia pháp thì chồng có thể chửi được. 
Chồng có thể lấy năm, bảy vợ, mà vỢ chỉ được phép lấy 
một chồng. 

Có câu rằng: "Tài trai lấy năm lấy bảy, gái chính 
chuyên chỉ có một chồng". Đây là nói đại khái, chớ 
quyền gì thì chồng cũng hơn. 

Thất xuất - Đàn bà ở với chồng, bảy điều nên phải 
đuổi gọi là thất xuất: 

1- Không con; 

2 - Dâm dật; 

3 - Không thờ cha mẹ chồng; 

4 - Lắm điểu: 

5 - Trộm cắp; 

6 - Ghen tuông; 

7 - Có ác tật. 

Đàn bà lấy chồng, trọng nhất là việc nối dõi tông 
đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho 
nên phải bỏ. Dâm dật là một nết hư. Không thờ phụng 
được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điểu thì chua 
ngoa khó chịu. Trộm cắp thì là có tính gian phi. Ghen 


63 



tuông thì mất tính hiền hậu. Có ác tật thì không đương 
nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho ngưòị trong nhà 
chồng chăng. 

Các điều ấy cũng khó dung, cho nên phải đuổi. 

Tam bất khả xuất - Trong phép có ba điều không 
được đuổi: 

1 - Đàn bà từng để tang 3 năm nhà chồng. 

2 - Trước nghèo sau giàu. 

3 - ớ nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không 
có chỗ nào nương tựa. 

Đàn bà để tang cha mẹ chồng ba năm là đã giúp 
chồng trong sự báo hiếu rồi, ấy cũng là có công vói 
chồng, nếu bỏ thì chẳng những bạc tình, mà lại là người 
bất hiếu với cha mẹ nữa. Trưốc mối lấy nhau thì nghèo, 
mà sau rồi mối giàu có, thì là đường sinh ý cũng có nhờ 
giúp đỡ mới nên. Nếu bỏ đi thì là người phụ công. Đàn 
bà chỉ nhờ chồng con và nhờ cha mẹ được thôi. Nếu cha 
mẹ người vợ mất rồi mà đuổi đi thì người ta nương nhò 
vào đâu, thế là bất nghĩa, cho nên không đuổi. 


Cái đạo vợ chồng, cũng là một mối cương thường rất 
hệ trọng trong ngũ luân, ơ với nhau mà biết thương yêu 
nhau, quí trọng nhau, thì rất là phải đạo lắm. Nhưng 
tục ta trọng Nam khinh Nữ thì là một tục trái hẳn với 
cách văn minh. 

Sao vậy? Tạo hóa sinh ra có trai thì phải có gái, có 
người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong, 
người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nể, 


64 



người yếu chân mềm tay thì đã có việc nhẹ nhàng, 
chang qua cũng là giúp lẫn nhau thì mới được công này 
việc nọ, chớ thiếu một bề nào cũng không được, vậy thì 
công việc của đàn bà có kém gì công việc của đàn ông 
đâu? Vả lại trời sinh ra người đàn bà cái màu hoa bóng 
bẩy kia, có thể vui vẻ cho ta những khi bực dọc; cái 
giọng oanh thỏ thẻ kia, có thể khuây giải cho ta những 
lúc buồn rầu. Lúc ruột gan ta nóng nảy bồn chồn nhờ có 
đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ, khi tinh 
thần ta lo nghĩ mỏi mệt, nhờ có hai vừng đào kiểm làm 
cho ta được khoan khoái thư nhàn. Vậy thì chẳng những 
là nên thương cái phận người yếu đuối, mà lại nên kính 
nên trọng nữa. 

Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ 
quí đàn bà hơn đàn ông mói phải, chớ nên cậy mình 
khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục 
ngữ Âu châu có câu rằng: "On ne doỉt pas battre les 
femmes même aves des ịleurs", nghĩa là dẫu cái hoa cũng 
không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy gẫm ra có lý 
thú lắm. 

Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người 
coi vợ như kẻ ăn người ở, nào là bấí sửa túi nâng khăn, 
nào là bắt cơm dưng nước tiến, nào là bẻ hành bẻ tỏi, 
nào là bắt nhặt, bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì 
không sao, vợ xỉnh ra một chút đã sinh ra ỏm tỏi, 
chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì, vợ động đi 
đâu một lúc đã sinh ra ngờ vực, ấy là điều trái với đạo 
công bằng. 

Tục ta buộc cho đàn bà một chữ trinh mới lại 
nghiệt nữa. Đã đành rằng trinh tiết là một nết rất quí 
ở Á Đông ta, không có thể sao bỏ được, nhưng chữ 


65 




trinh vối chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng tí 
thì tựa như đàn ông quá khắc. Tục Âu châu, vợ chồng 
thủ tín với nhau thì thôi, ngoài ra dẫu dắt tay nhảy 
đầm vái kẻ khác cũng chẳng sao, dẫu ngồi tiếp chuyện 
vối khách, bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì 
kỹ kiêng quá: nào ngồi nói chuyện với đàn ông cũng 
kiêng, đụng tay vào đàn ông cũng kiêng, đến cả vợ 
chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiêng nốt. Sao 
mà kỹ kiêng quá thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu 
kiêng thế nào cũng hư, thì kiêng có ích gì đâu. vả lại 
một bước không dám ra đến ngoài, một người lạ không 
dám đáp chuyện, thì sao cho rộng kiến văn mà giúp 
chồng nên việc lớn được? Đàn bà con gái nưóc ta, ít 
người tài trí anh hùng như các nước, cũng có lẽ vì câu 
nệ nghĩa chữ trinh quá nữa. 

Đến như trong tội thất xuất, thì lại có mấy điều lạ 
lùng! ừ, như tội dâm dật, cứ theo luân lý ta thì không 
thể nào thứ được. Tội bất hiếu, phạm vào đạo luân 
thưòng, tội trộm cắp, phạm phải thói gian phi, các tội ấy 
thì bỏ đi cũng còn có lẽ phải. Còn như tội không có con, 
chẳng qua bởi khí huyết, hoặc bởi tại đâu, người đàn bà 
có làm sao được; lắm điều, gheh tuông, thì là thói 
thưòng của đàn bà, có không thể chịu được thì lựa lời 
uốn nắn dần dần cũng phải được, sao nỡ vì một lỗi nhỏ 
mà tuyệt tình ân nghĩa? Còn tội có ác tật là một sự bất 
hạnh của đàn bà, chớ nào ai muôn. Nên phải hết lòng 
thuốc men cho người ta, nếu chữa không được mà sợ 
truyền nhiễm thì nên kiếm cách giữ gìn, chớ nỡ nào bỏ 
người ta cầu vơ cầu vất. Thế mà bỏ đi thì là quá khắc! 
Tưởng Thánh hiền đòi xưa, chắc có gì một cớ riêng gì 
nữa chăng? 

66 



Tuy vậy, có tội thất xuất, lại có ba điều bất khả 
xuất thì lại là một lòng rất trung hậu. 

Nói tóm lại thì đàn ông chớ nên khinh bỉ đàn bà, 
chớ nên tranh hết quyền đàn bà, và chớ nên dùng cách 
áp chế mà ngược đãi đàn bà. Song nghĩa vụ của đàn ông 
đốỉ với đàn bà thì như thế, mà nghĩa vụ của đàn bà đôi 
với đàn ông thì cũng phải kính trọng chồng, phải một 
lòng một dạ mà lo công việc nhà chồng, phải giữ gìn cái 
danh trong sạch để đừng phụ tấm lòng thương yêu của 
chồng. Chớ nên lấy nê rằng mình là người của chồng 
đáng quí đáng mến, mà bè nheo làm rầy chồng, hoặc say 
đắm đường ăn chơi, làm hại của nhà chồng hoặc mắng 
chó chửi mèo, nói chồng chẳng ra gì, thấy chồng yêu xỏ 
chân lỗ mũi, lại không trách chồng là phàm phu được. 

Sách có chữ rằng: "phu phụ tương kính như tân" 
nghĩa là vỢ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có 
câu rằng: "phu phụ hòa nhi hậu gia đạo thành " nghĩa là 
vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy 
đủ làm gương cho trong đạo vỢ chồng. 


XV. vợ LẺ 

Phận lấy lẽ - Người giàu có hoặc người hiếm hoi 
thường có vợ lẽ. Người chịu lấy lẽ là người: một là vì 
nghèo hèn, hai là vì sa cơ thất thế, ba là vì tham giàu, 
tham danh giá, bốn là vì tuổi trẻ góa chồng, chưa có con, 
phải bưốc đi bước nữa thì mới chịu lấy, chớ con nhà tử tế 
không mấy ngưòi chịu. 

Lấy vợ lẽ không mấy người cưới xin như khi lấy vợ 


67 



cả, chỉ dùng lễ cưới sơ sài, đưa ít tiền bạc và nộp cheo 
cho làng mà thôi. 

Người phú quý có khi lấy năm, lấy bảy vợ lẽ, mỗi 
người có riêng một dinh cơ, phận ai người nấy. Người 
bình thường vì hiếm hoi mà lấy, hoặc là vợ cả lấy cho, 
hoặc là tự mình lấy, nhưng cũng phải nói cho vợ cả bằng 
lòng mới được. Có khi vợ cả ghen tuông không cho lấy 
thì chồng lại lấy giấu mà để ở riêng một nơi. 

Đối với chổng - Vợ lẽ đối với chồng thì trọng về sự 
nâng khăn sửa túi, hoặc người thì trọng về sự kế tự, chó 
không có trách nhiệm đảm đang công việc nhà chồng 
như người VỢ cả. 

Khi nào người vợ cả hèn yếu, không cáng đáng nổi 
công kia việc nọ, thì cũng cậy về vợ lẽ nhiều. 

Vợ lẽ ở vối chồng, cũng nhiều người rất trọng hậu, 
hết lòng lo cho chồng, biết chiều chuộng chồng, biết 
phân trách nhiệm cho vợ cả. Có người chỉ cốt lấy chỗ 
nương nhờ, chẳng biết lo lắng cho nhà chồng một tí gì. 

Đối với vợ cả - Vợ lẽ không có quyền bằng người vợ 
cả, phải phục tòng vợ cả như là chồng. Được người vợ cả 
có lượng khoan dung, thì coi vợ lẽ hhư chị em một nhà. 
Nếu phải người VỢ cả cay nghiệt, thì sai bảo hành hạ 
như kẻ ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu. 

Nhiều khi vợ lẽ can cường, không chịu người vợ cả 
áp chế thì thường sinh ra sự cãi nhau. Đàn ông thì có 
ngưồi ở công bình, mà phần nhiều thì hay bênh vực vợ 
bé. Có khi vợ lẽ cậy được thế chồng yêu mà lăng ngược 
ngưòi vợ cả, có khi vợ lẽ cậy giàu có của, lo được cho 
chồng nên danh phận thì lại khinh bỉ vợ cả mà tranh 
lấy quyền trên. 


68 



Đối với con chổng - Con chồng gọi vợ lẽ của cha là 
dì ghẻ nếu mẹ mất rồi, phải nương nhò dì ghẻ, thì người 
vợ lẽ ấy có quyền làm kế mẫu, coi được con chồng như 
con mình, thì con chồng cũng phải coi mình như mẹ đẻ. 
Nhưng ít được hiền hậu, nhiều người không thương đến 
con chồng. 


* 

Tục vợ lẽ cũng là một tục trái với cách văn minh đồi 
nay, vì là làm cho loài người mất tự do, mất bình đẳng, 
thì là trái với đạo công bằng của tạo hóa, tức là không 
hợp cách văn minh, vả lại vợ cả vỢ lẽ, ít người biết lấy 
cách hòa thuận ở với nhau, còn phần nhiều thường hay 
ghen tuông nhau. 

Người chồng cũng ít người khéo khu xử, mà cũng 
rất khó khu xử cho vừa lòng cả đôi bên. Có câu rằng: 
"Cai trăm quân không khó bằng cai bâh vó đàn bà". Vì 
thế trong nhà hay sinh ra lục đục, chồng ở giữa thật là 
khó nghĩ, bênh vợ cả thì vợ lẽ oán, bênh vực vợ lẽ thì vợ 
cả giận, thành ra gia đình giảm ihất sự vui vẻ. Mà lắm 
khi người vợ cả ác nghiệt, thì vại dấm chua cũng khá 
chê thay! Hoặc gặp phải người vợ lẽ tai ngược thì cũng 
khó chịu! Cầu lấy lớn ra phận lớn, nhỏ ra phận nhỏ, hồ 
dễ đã được mấy người. 

Song cứ suy cái tình thế trong phong tục ta thì chưa 
có thể bỏ được. Ta trọng nhất là việc thừa tự, nếu người 
vợ cả không có con mà không lấy vợ lẽ thì không nghĩ 
đến việc thừa tự, tục cho là bất hiếu, vả người nưốc ta, 
đàn bà thì nhiều mà lại lắm người nghèo khó vất vả. Có 


69 



cái tục lấy vợ lẽ cũng giúp được cho nhiều người có chỗ 
nương nhờ. 

Cứ như thế thì lấy vợ lẽ cũng là phải. Song thiết 
tưởng có người nên lấy, có người không nên lấy. Ai mà 
lượng cái sức mình có thể bao dung được vợ lẽ và đàn 
con của vỢ lẽ hãy nên lấy, chớ lấy mà để cho người ta 
khổ sở và để cho đàn con nheo nhóc thì đừng. Ai mà tin 
cái tài mình có thể giữ được hòa mục trong gia đình hãy 
lấy, chứ lấy mà nay tiếng này mai tiếng khác, sinh ra 
tan cửa nát nhà thì đừng. Mà lấy thì phải coi người ta là 
một người vợ khác của mình, chớ đừng coi là kẻ sai 
khiến của nhà mình, đừng để cho vợ lẽ đê tiện, mà cũng 
đừng để cho vợ cả mất lòng. 

Sau nữa là cái đạo vợ lẽ ở với chồng, ở với vợ cả, 
cũng phải giữ hai chữ kính thuận mới được. Mình đã 
chẳng may sa cơ thất thế, phận hẩm duyên hôi, thân cát 
đằng đà phải nương đến bóng tùng quân thì đừng có 
nên cậy nhan sắc, cậy có con, cậy chồng yêu mà hoành 
hành với người vỢ cả, dẫu ở chung ở riêng mặc lòng, 
phải cho trên thuận dưối hòa thì mối vui vẻ. 

Người vợ cả ở vối vợ lẽ, nên g^ữ lấy lượng bao dong 
chớ đừng giữ thói ghen tuông mà mang tiếng nhỏ nhen 
làm bia cho miệng cười. 


XVI. CẦU Tự 

Nhà nào hiếm muộn thì cầu tự. cầu tự có nhiều 
cách: Ngưòi thì uống thuốc cho bổ huyết, người thì cho 
tại đất tuyệt đinh, nhò thầy địa lý dịch mả, người thì 


70 



đi lễ bái chùa này miếu nọ để cầu Phật, Thánh độ cho 
có con. 

Về tháng giêng, tháng hai, vợ chồng thiên hạ 
thường dắt díu nhau vào lễ chừa Hương Tích (thuộc phủ 
Mỹ Đức tĩnh Hà Nội) cầu tự. Trong chùa có một hang 
đá, thạch nhũ mọc lổm chổm hai bên, tục gọi là núi Cô, 
núi Cậu. Các người cầu tự đem vàng hương oản lễ đến 
chùa, rồi thì đem quà bánh đến chỗ hang thạch nhũ ấy, 
coi hòn nào thích mắt thì xoa tay vào đầu mà khấn: Cậu 
về ở với vợ chồng nhà tôi nhá. Ai nhiều con trai rồi 
muôn cầu con gái thì sang dãy núi Cô cũng nói như vậy. 
Khấn xong lúc trở ra về, ăn thì thêm bát thêm đũa, đi 
đò thì trả thêm một xuất tiền cho người lái đò, làm như 
đã có một người đi theo vậy. 

Nếu về nhà mà sau vợ có mang sinh con thì mỗi 
năm phải đem con về chùa lễ tạ ơn Phật. 

Có người về lễ đền Kiếp Bạc (đền thồ ông Trần 
Hưng Đạo, thuộc tỉnh Hải Đương) cầu tự. Hạng người 
này thì phần nhiều là người sinh con khó nuôi, cho là có 
tiền oan nghiệp chướng, cho nên đến lễ bái trừ tà thì về 
sau đẻ con mới nuôi được. 


* 

Xét cái tục cầu tự của ta, cũng bởi tin sự quỷ thần 
mà ra. Tục này từ thượng cổ đã có, như vua Đế Cốc cầu 
tự ỗ đền Cao Môi mà sinh ra ông Hậu Tắc, ông Thúc 
Lương Ngột cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra Đức Khổng 
Tử. Nhưng thiết tưởng toàn là do bụng tin tưởng mà ra, 
chớ không có lẽ gì cho đích đáng tin được. 


71 



Cứ lấy sự hiển nhiên mà nói thì người không có con 
hay là đẻ con mà không nuôi được, hoặc là vì người đàn 
ông hay đàn bà có tật bệnh gì, hoặc là vì đẻ con ra tiên 
thiên suy nhược khó nuôi, hay là nuôi trái phép vệ sinh 
thì không nuôi được. Còn như người chỉ sinh con gái mà 
không sinh con trai, cũng bỏi có một lẽ riêng nào đó, 
quyết không có thần thánh nào chủ trương về việc sinh 
con đẻ cái gì đâu. 

Có người nói rằng: Sự cầu tự cũng nhiều khi linh 
nghiệm, xem như các người vỢ chồng đã ngoài bốn mươi 
tuổi chưa có con, đi cầu tự rồi mới có, mà cũng nhiều khi 
ngưòi con ấy làm nên thế này thế khác, nếu không 
nghiệm thì sao thế được. 

Thiết tưởng sự ấy cũng là sự ngẫu nhiên, dẫu 
chẳng cầu đâu cũng có. vả lại muôn sự thường hay nên 
ở lòng người tin tưởng. Cái bụng người ta đã tin mê ở 
điều gì thì lại hay cố sức làm cho điều ấy phải nghiệm, 
vậy thì lại có một lẽ chắc được, chớ cũng không phải có 
chi lạ hết. 

Còn như con hay con dở, bởi ở cách dạy dỗ, con thọ 
con yểu, bởi ở cách dưỡng sinh, không nên cho là con 
trời, con Phật mà nhảm quá. 


XVII. NUÔI NGHĨA TỬ 

Người không có con, thường nuôi con nhà anh em 
hay là người ngoài làm nghĩa tử. Nghĩa tử ấy cũng như 
con đẻ ra. 

Cha mẹ nuôi con phải vun trồng dạy dỗ, con nuôi ở 


72 



với cha mẹ, cũng phải hiếu kính phụng dưỡng, coi như 
cha mẹ đẻ, mai sau cũng được thừa hưởng gia tài. 

Người phú quý có nhiều con rồi, thường cũng có 
nuôi nghĩa tử. Nghĩa tử này, một là vì người nuôi 
thương kẻ cơ hàn mà nuôi, hai là vì người muốn nương 
thân vào cửa quyền quý mà tình nguyện làm con nuôi. 
Những con nuôi ấy có người ở hết lòng trung nghĩa, như 
Quan Bình ở với Quan Công, có người ở phản trắc bất 
nhân như Lộc Sơn ở với Đường Minh Hoàng. 

Nhiều người nuôi con nuôi từ khi đứa trẻ còn thơ bé, 
hoặc vì cha mẹ nó mất sớm, thấy trẻ mồ côi mà nuôi, 
hoặc vì cha mẹ nó nghèo khó đem bán, người hiếm hoi 
thì nuôi cho nó đứng đầu đứng số. Đứa con ấy lớn lên, 
nhiều khi không nhổ đến bản thân phụ mẫu là đâu. Mà 
dẫu cò nhớ cũng không có phép coi cha mẹ đẻ trọng hơn 
cha mẹ nuôi được vì cha sinh không bằng mẹ dưỡng, nếu 
quên ơn người nuôi thì bât nghĩa. 


Ta trọng nhất là việc kế tự, nếu không có người kế 
tự cho mình, thì mình tức là người bất hiếu vối tô phụ. 
Cho nên không có con, thì phải nuôi, chủ ý là để mai sau 
có người giữ hương hỏa cho nhà mình. 

Cái bổn tâm đối với tổ tiên như thế thì cũng phải, 
nhưng xét cho kỹ thì cũng có điều nên bàn: Giả thử 
ngưòi bất hạnh mà không có con, nuôi được con anh em 
hoặc con nuôi đồng họ, để mà nối dõi tông đường, thì 
dẫu là con nuôi, nhưng cũng là huyết mạch, trong một 
nhà, chẳng hại gì. Còn những người nuôi con người 


73 



ngoài, mà thường lại yêu thương quý trọng hơn con anh 
em, thì tưởng cũng là không phải. 

Về phần người con nuôi, người ta đã có công nuôi 
dạy dỗ mình như con, thì mình cũng phải nên mong mà 
đền báo cái ơn ấy, chớ đừng nên nghĩ người ta không 
phải là người sinh ra mình, mà ăn ở phụ bạc. 

Còn như những người thấy người ta có quyền thế 
mà hạ cái mình quý báu để xin vào làm con nuôi người 
ta thì là một thói du mị nịnh đời, để cầu lấy các sự ước 
ao của mình, ấy là một cách rất đê tiện. 



